Đại Đức THÍCH THIỆN MINH 
Tiến Sĩ PHẬT HỌC (Srilanka) 


NHỮNG LỜI DẠY VÀNG 
CỦA ĐỨC PHẬT 


Đây là một trong những cuốn sách đặc sắc có giả trị về 


phạm trù Nhân và các Quả lành trong Phước thiện 


Soạn dịch từ ngôn ngữ quốc giáo Myanmar 


Tái bản lần thứ tư năm 2015 có bồ sung và chỉnh sửa 


Tủ Sách PHẬT PHÁP TINH HOA 
“Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật” 

Cuốn sách thuộc quyền sở hữu của Đại Đức Thích Thiện 
Minh. Đề bảo toàn “Giá trị tác phẩm” này, mọi hình thức in ấn, 
sao chép, trích dẫn... cần được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả. 

Quý Thiện hữu, Quý Đại Thí Chủ (rong hoặc ngoài nước) 
có nguyện vọng chia sẻ lợi ích này đến phần đông và phát tâm làm 
phước in ấn phát hành, xin vui lòng liên hệ: 

Đại Đức Thích Thiện Minh 

Mobile & Viber (+84 - 935.753. 434 ) 

và (+84 - 511. 3508. 858 ) 

Email: ven.dr.varapanno(gmail.com 

daiducthichthienminh(smaïl.com 
Đ/c: Trung Tâm Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật TP. Đà Nẵng 
58 Trần Huy Liệu, P. Khuê Trung, Q. Câm Lệ, TP.Đà Nẵng. 


Tóm Tắt Tiểu Sử Tác Giả 
Đại Đức Thích Thiện Minh 
Tiến Sĩ Phật Học (SriLanka) 


1. Về thân thế: 

Đại Đức Thích Thiện Minh (Wzrapanno), quốc 
tịch Việt Nam, sinh năm 1965 tại thôn Viêm Tây, 
xã Điện Ihắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 
Đà Nẵng. Thế danh của Ngài là Ngô Thành Thanh, 
thứ nam của cụ ông Ngô Khanh và cụ Bà (Mi sự Mẫu) 
Nguyễn Thị Sáu. Ngài tốt nghiệp trường Đại học 
Y khoa Huế, niên khóa 1990-1996, quyết định xác 


nhận tốt nghiệp số 392/YH-QD ngày 19-10-1996. 
Sau khi tốt nghiệp ngành Y, vốn trở thành Bác sĩ là 
ước nguyện lớn nhất của tuổi thanh xuân, đáp ứng 
sự kỳ vọng của cha mẹ, nhưng với đại nguyện lành 
thanh cao đã quyết định từ trước, nên Ngài lại xin 
phép hai bậc sinh thành cho phép xuất gia, chính 
thức bước vào con đường tu học. 

Năm 1997 Ngài xuất gia dưới sự tế độ của 
Ngài Tăng Trưởng Hòa Thượng Hộ Nhẫn và chọn 
sống một cuộc đời thanh tu đơn giản của một vị tu 
sĩ Phật giáo. 

Năm 1997-1998 nhờ duyên lành gặp được 
Ngài Sư Phụ Đại Trưởng Lão Hộ Pháp (Aggamaha Pan- 
điia - Dhamma Rakkhiia), là bậc Đại Trí Tuệ cao thượng 
trong Chánh Pháp, đã dẫn đường chỉ lối và sang du 
học tại Quốc Đạo Miến Điện (Myazmar). 

Từ năm 1999 - 2007 Ngài tu học tại Myanmar. 
Mùa an cư năm 1999 được sự bảo trợ của gia đình 
Phật tử người Miến Điện- là bà Daw Khin Khin Win 
và cụ ông U.Maung Lei. Ngài thọ cụ túc giới với Hòa 
Thượng Trưởng Lão (bậc Đại Trí Tuệ cao thượng) Ag9a 
Mahapandita Sumanasara Dhamma Cariya và Hòa 


Thượng U.Vasava- là những bậc Đại Trưởng Lão 
đương thời, cùng với các bậc Đại Đức Kovida, Đại 
Đức Visuddha... Sau đó, Ngài tiếp tục tu học tại tu 
viện Singapore thuộc thủ đô Yangon và trường Phật 
Học Pali Mahagandayone tại tỉnh Mandalay- Myan- 


2. Về Pháp học: 

Đại Đức được học giới luật bậc xuất gia thuộc 
Tạng Luật Viniya, dưới sự chỉ dạy của Ngài Sayadaw 
Indaka Dwipitaka Lankara- là bậc lầu thông nhị tạng 
Kinh và tạng Luật trong Tam Tạng Kinh Điển của 
Đức Phật- tại trường Mahavisuddhayon ở thủ đô 
Yangon. 

Ngài còn được học căn bản về ngôn ngữ Pali 
và Phật Pháp dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Giảng 
sư Sundara Lankara và hai Đại Đức Giảng Sư Tĩnh 
Thông Tam lạng Kinh Điển là Sayadaw Waruna 
Bhivamsa Lankara và Hòa Thượng Đại Trưởng Lão 
Tỉnh Thông Tam Tạng Sayadaw Indobhasa Bhivam- 
sa (Abhidaja Maharadha Guru Ageamahapandita)- bậc trí 
tuệ đặc biệt cao thượng vĩ đại trong các bậc trí tuệ của 


đất nước Myanmar... Hòa Thượng cũng vừa là Hiệu 
trưởng của Viện Phật học và Pali Mahagandhayon- 
một trong những trường dạy Phật Pháp và Pali nổi 
tiếng tại quốc đạo Myanmar. 


3. Trong Pháp hành Thiền định: 

Từ những năm đầu đến Myanmar Đại Đức 
được học Pháp thực hành Thiên định “4øapana 
$afí” dưới sự chỉ dạy của hai bậc Thầy khả kính: Đại 
Trưởng Lão lIhiển sư Viện Trưởng Sayadaw Acinna 
Dhammacariya (Pa-Auk Sayadzw) và Ngài Thiển sư 
Viện phó Sayadaw Cittara Dhammacariya (Kưme Say- 
adaw) ở Trung tâm Thiển viện Quốc tế Pa-Auk My- 
anmar. 

Năm 2008 Ngài tiếp tục tu học tại SriLanka. 

+ Theo học tại Học viện Nghiên cứu Pali và 
Phật Giáo thuộc trường Đại học Kelaniya (Hệ sau Đại 
học)— SriLanka và Ngài đạt học vị Ihạc sĩ Phật Học 
(MA). 

+ Ngày 17 tháng 10 năm 2014: Ngài hoàn tất 
Pháp học và nhận bằng Tiến sĩ với hạng nhì (Ph.D 
in Pali ở Buddhist Sudies) ở Học viện Nghiên cứu Pali 


và Phật Giáo [Postgraduate Institute of Pali and Bud- 
đh¡st Studies]- SriLanka (Tích Lan) với đề tài luận án: “ 
Nghiên cứu và phân tích 40 chủ để của Thiên Định trong 
Phật Giáo Nguyên Thúy”. GS Viện Trưởng Rahula đã 
có nhiều nhận xét xác đáng tuyệt vời bằng văn bản 
về tư cách đạo đức, thái độ học tập cũng như trong 
nghiên cứu để tài của Ngài. 

Kể từ nhiều năm qua, Đại Đức là một học giả 
Phật Giáo nhiệt tâm được nhiều người biết đến qua 
quá trình giảng dạy nhiều khóa Thiền tập, cũng như 
qua các công trình dịch thuật và viết sách của mình 
cùng với công tác từ thiện độ sinh giúp đời, khi Ngài 
đứng ra thành lập Trung Tâm Cứu Trợ Trẻ Em Tàn 
Tật Thành Phố Đà Nẵng từ năm 2010 với chức vụ 
đương nhiệm là Ủy Viên BCH/TW Hội Cứu Trợ Trẻ 
Em Tàn Tật Việt Nam . 

Thời sinh viên, Ngài đã rất yêu thích và quan 
tâm tìm hiểu về “Thiến Đạo Phật”. Qua nhiều lần thực 
hành dưới sự chỉ dạy tận tình của Hòa Thượng Hộ 
Nhẫn (Chùa Thiển Lâm - Huế), Ngài đã tự mình chứng 
nghiệm kết quả của: Thiền nơi thân tâm. Niềm hạnh 
phúc vô biên phát sanh do tự mình chứng nghiệm 


kết quả của Thiền, khiến CHƠN TÂM HIỂN LỘ - 
VÀ BẮT ĐẦU THẤY ĐƯỢC CỬA ĐẠO... giây phút 
thiêng liêng trong bể thiển thật nhiệm mẩu vi diệu 
ấy, Ngài đã quyết định trọn vẹn ý chí xuất gia hành 
đạo, thời gian đó cũng chính là năm cuối sinh viên Y 
khoa của mình. 

Qua quá trình tu tập, Đại Đức đã nghiên cứu 
và ghi lại về tác dụng vô cùng hữu ích của Thiền đối 
với Sức khỏe (Tác phẩm “Sức Khỏe và Thiên Định ”). 
Ngoài ra, Ngài còn là tác giả của những đầu sách: 
“Những Lời Dạy Vàng của Đức Phật”, “Châu Ngọc 
Trơng Ta”, “Chiếc Lá Trong Rừng” (bằng Anh Ngữ) và 
sách bằng tiếng Myanmar như: [ Phước Lành Của 
Người Giữ Giới (trau dồi đạo đức) Lớn Hơn Tài Sản Của 
Đức Chuyến Luân Thánh Vương] 

Đại Đức- Tiến sĩ Ihích Thiện Minh đã và 
đang cống hiến trí tuệ của mình qua nhiều tác phẩm, 
góp phần trong việc phát huy kho tàng Phật học của 
Phật Giáo Nguyên Thủy Thế giới nói chung và Phật 
Giáo Việt Nam nói riêng, để phục vụ cho nhân loại. 
Lành thay tinh thân của vị Sa môn, đệ tử Phật đây 
nhiệt huyết! 


Viết xong tại Hà Nội 
(Kỷ niệm cuối thu Mùa Dâng Y Kathina 
năm Giáp Ngọ. PL.2558) 
Cẩn Bút 


Chơn Minh -Lê-Khắc-Chiếu 
Cao Học Luật 
Pv. Tạp chí Phật Giáo Nguyên Thủy 
( Nguyên diễn giả Vesak Quốc tế 2014) 


KÍNH DÂNG LÊN GIÁC LINH 


- Ngài Cố Đại Đức Trưởng Lão Hòa 
Thượng Hộ Tông (ưmsarakkhia mahathera), 
cùng chư Trưởng Lão Đại Đức đã dày công 
đem Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada về 
quê hương Việt Nam. 

- Ngài Cô Sư Phụ Đại Đức Trưởng Lão 
Hộ Nhẫn (Khami Balo Maha Thera) - Nguyên 
Tăng Trưởng Theravada Việt Nam. 

- Ngài cô sư phụ Agga Maha Pandita 
Sumanacara (Myanmar) 

- Ngài cỗ Đại Đức Trưởng Lão Bhaddanta 


Vasava (Myanmar) 


MhNh, 
KỆ 


Lj pud sÃ Duế 
thệ-kỷ thự: 3 TẾ 


Mục Lục 


Phần I 
Bồ thí, phân loại bồ thí 
Những yếu tô liên quan đến bồ thí 
I9 can the 0a... 35 
II. Ba giai đoạn tác ý thiện tâm của người bồ thí, 
sẽ ảnh hưởng đến sự cho quả lành trong suốt một 


qnrittrrmi.00fẪẮmồ 0 AI 
Hộ phần lJatIbotẲm 75... 44 
ñ Bo thí theo tạn kim 44 
b. Bồ thí theo tạng Lullsz:# 1... ... 45 
c. Bố thí theo tạng Luận (fï điệu Pháp).......... 45 


Iv. Những vấn đề ảnh hưởng của sự bố thí liên 
quan đến tài vật bố thí và thái độ của người bố 
thí. 


Những quả lành tương ứng........................  ˆ 46 
1. Bồ thí với trườnhợp l................ đề.....”-. 46 
° Bóthívớitrhùff T1 Ðd27  ...l....... 48 


Š: Bọ thịvớiFƯỠn ho on... 49 


4: H0 thị với tptronp hộợioT 84101 (vê 0 U)lVI: 49 
5. Bảy loại bố thí khác ............................------: 50 
6. Năm sự bố thí hợp thời đúng lúc 


À2 73|Ê⁄,1Ì210101 0945/0120 0401501 101717 7. 7... 5I 
7. Có năm loại bố thí không được quả lành........52 
s. Năm sự bồ thí cho quả lành tuổi thọ dài............ 53 
9. Sự bố thí cho phước lành thù thắng................... 53 
IHC 0:1 hang nhàn vdtLth cố... 54 


11. Phước lành trồ sinh trong vòng bảy ngày 
t0 vớt G1 cm) õãõẽõ õð6ð7ãẽ6 65. ....... Si 
12. Trường cửu thí (/wưởng xuyên thị).................... 58 
13. Có 4 loại quả tương ứng liên quan đến chính 
mình. 
Bồ thí, động viên người khác bố thí.................. 50 
14. Người hành pháp bồ thí sẽ có năm phước lành 
trồ sinh ngay 

trong kiếp hiện tại này ........................“: 60 
15. Bồ thí trong thời kỳ có Phật Pháp thịnh hành 
và thời kỳ không có Phật Pháp thịnh hành khác 
nu nhu thế nổ. “.xzzeza.. ^ 6l 


Phân II 
Những Sự Tích Liên Quan Đến 
Hạnh Bô Thí (0 kinh điên) 


lẾT Di E1 Pha UƯODE 5/00 ÔÔ 69 
7. s7 tien han 3 Đần..  . .. .ổ.... 72 
5. CHUYỆH [10H18 [ẠU 8////760 ÔÔ. 81 
4. Chuyện về Đạo sĩ Ákiffi.........................c.ccccsccec 9I 
s. Đức Chuyên Luân Vương.......................-----s: 98 
6. Tích chuyện bố thí cơm...................... -.-- 2-5: 102 
7. Tích chuyện bồ thí nước........................-------- 103 
8. Tích chuyện về bồ thí hoa...................... .-- 104 
9. Tích chuyện bố thí đèn.......................... đế 552 105 


10. Người bồ thí thuốc đến Đức Phật (Đại Đức Ba- 


Phần II 
Nhân Quả Tương Quan 
Phước Lành Và Nguyên Nhân 
Sinh Phước 


1. Quả lành của sự bố thí cơm (có 5 phước bán)..... 


7720 ..ẻẻẻ ẽ ẽ.ẽ... s. 112 
4. Quả lành của việc bố thí cúng đường 
(ET1/SAITG2.12.42-)ás. 65007... 113 


s. Quả lành của việc bố thí, cúng dường thuốc 


6H17 71LIDCTIHW/G09N0J 42258626666: 666 1 1 của 113 
6. Bố thí kim (may khâu)..................--5cc5ccc+cSE2xSE 114 
7. Bố thí rựa chẻ củi (ru bén)....................-cscxe: 114 
"ma.  p — -  ẰẰẦ. 115 


9. Bố thí dao cắt móng tay 


(bấm móng tay; chÂN)....--:.c:ccc...t.. T5 cctccsccsee 115 


l0, B0/4H1ichí Tay: khi caasetso00x A6006. 116 
l B0t0itaim Xiard1 116 
01 I57091nf-i r7 Tóc CỔ... 117 
1ï: 80 (hÍLdED 1200069664060 T6 r7 117 
7 .1801H1850đ 0 06... ...ẽ.. 117 
lộ 130/001 khán lun, 09 6Ô ẽ.... 118 
fa#B0100r mẻ ẻ... 118 
17. Bố thí quạt (bằng lá thốt nói, lá cọ)................. 119 
lạ I61910109/ mm» TT. ốc 119 
19. Bố thí thùng đựng nước, bình rót nước......... 120 
n0 ĐÓ thi bimhiloc nu cố... 120 
7i Bot0.(adiv0caogq0n 121 
22. Bồ thí dây nịt, dây thắt lưng................... .. 121 
"W0 thí iườn che @@s 6... 122 
24. Bồ thí giường (loại giường chân thấp xưa).......122 
"jJZ“............................. TI 123 
lo. Bồ thí gói tựa.......R............................ |... 124 
27. Bồ thí thảm, khăn chùi chân....................... 124 
28. Bồ thí bình, thùng đựng 


đâu phụng;›dâu thấp tusosn06 560 01214/6) 125 
7. Bom dentin 125 
5u. 180 ti thU0C cha Tú cố 7ã. 126 


31. Bồ thí vật để đưa thuốc vào mũi, 


(tổng thuốc chữa thông mũi, những bệnh vê mũi)............ 126 
32. Bồ thí thau, chậu đề rửa chân..................... 127 
33. Bố thí dầu để xoa bóp chân....................... 127 
117130) 1H dâu DØa a0 0700 n6... 127 
mi D0 misabÐ0 .. 5. 128 
5n 160 thí mia khức.. ÃẽÃ 128 
37. Bố thí ô khoá, chốt gài cửa........................ 128 
38. Bồ thí đồ trang sức quý giá.......................-- 129 
38..BOIRMMOILssuuf 2 7®a . 129 
00191911011 STri ft TT... 7 co. co 130 
41. Xây dựng nơi đi kinh hành (Thiên trong tư thế ẩi 
tới, ấi lui để tĩnh tâm thư giãn) bố thí ...................-. .--: 130 
42. Lập chòi, dựng trại che mưa nắng cho khách 
lồ đường đề bó thí .ủA........................EP ‹... 130 
43. Gieo trồng cây bô đề để bó thí:................... 131 


45. Sửa chữa, tu bồ nơi thờ Phật, 


46. 3011 PHa[i Vài HƠI THỜ PHỏI v2 ve 132 
47. Tạo tượng Phật để cúng dường (vô lượng phúc 
lành sẽ tHỔ S@HÌ)................ - Ác s1 vn ccc 134 
4s. Cúng dường đèn thắp sáng 

IFIOE LưƯỢn) Phi 101 20/1 136 
49. Cúng dường cơm trước tượng Phật............... 137 
50. Tạo đục bình cắm hoa, quả bồng (4 để trưng 
bày hoa quả......) cũng đường tôn trí trước tượng 


`... 0e J3) 
52. Bố thí vải vóc, áo quần 

( không biết mặt của người bố. thí ).................. 140 
53. Bỗ thí vải vóc, áo quân........................ đếm 141 


s4. Bồ thí vải vóc, Y- Casa đến Chư Tăng (không 
Nói nọi 2u: D0 ị ) 2C......â............b..... 14I 
55. Lập chùa để cúng dường đến tứ phương Tăng- 
(anh mm. =1. 142 


56. Quả lành cúng dường Y-casa đến chư Tăng 


S718) ¡0102001001300 TT ốc. ẽ 143 
57. Phước lành của sự cung kính đảnh lễ “Y casa ” 
G02) HỤỰ -|-I1TU XU 6121 06161661024 143 
58. Quả lành dâng y lễ Kathina (ừ tháng 9 - 10 
077101G/11..11IHG 11/1EEE.2.xdeokise7 A6 số. 144 
s9. Quả lành khác của việc dâng y Kathina...... 145 
60. Quả lành cúng dường Y casa đến Tăng (ngoài 
các khoảng thời gian kể trên)....................------: 146 
61. Quả lành của việc niệm ân Đức Phật:......... 147 


J m5; 5 TP ãẽ co 148 
63. Quả lành của sự quy y ân đức Tam Bảo....... 149 
64. Những nhân lành cho tuổi thọ dài.............. 150 


65. Quả lành của việc biên soạn Tam Tạng Kinh 


SARNATH 
Nơi Đức Phật Chuyển Pháp Luân 


Sarnath là nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân, 
đánh dẫu nơi Đức Phật lần đầu tiên giảng 
Pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như, sau khi 
Ngài thành dạo. 


Tháp Dhamekha, cao khoảng 33,51 với 
đường kính 28,5m, đánh dấu nơi Đức Phật 
chuyển Pháp Luân. 


Nammo tassa Bhagavato Arahato 


Sammasambuddhassa 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức 
Thế Tôn. Ngài là bậc A la hán, là bậc Chánh Đăng 
Chánh Giác. 

Do nhờ oai đức Tam Bảo và phước lành phát 
sinh do pháp thí này, xin hộ trì đến chư thiện tín 
xa gần thành tựu năm điều hạnh phúc: Sống lâu, 
sắc đẹp, an vui, sức mạnh, nhất là trí tuệ sẽ phát 
sinh đến người. Cầu mong cho tất cả hoan hỷ 
phân phước thiện này để được sự an lạc lâu đài. 


Buddham saranam gacchami 
Dhammamt saranam gacchami 
Sangham sarandru gacchami 


Ratandffqyq sarandm gato 


Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. 
Con đã quy y Tam Bảo với lòng thành kính. 


LỜI TÁC GLÁ 


Hy hữu thay! Được sanh làm người 
Khó thay! Là kiếp sống không trường cửu 
Hy hữu thay! Được nghe lời chơn thật của 
Pháp 
Hy hữu thay! Một vị Phật ra đời 
(Kinh pháp cú. 182) 


Cuộc sống mặc dấu quý, nhưng quả thật 
là bắp bênh không phương hướng. Cái chết trái 
lại là một điểu không thể cản ngăn và nó sẽ đến 
chắc chăn là như thế! 


Đức Phật dạy: 
“Con, chính con hãy tự mình nỗ lực 
Như Lai chỉ là những vị Thấy” 
“4i cung kính Như Lai nhất 
Người âý hành theo lời dạy của Như Lai nhất 
Ai thấy Pháp 
Người ấy thấy Như Lai” 
( Essential oƒ Buddhism. Trang 7-Chương 1V) 


Trong thế giới vạn vật hữu hình này, tất cả 
sự vật hiện tượng xảy ra trong cuộc sống xung 
quanh chúng ta đều phát sinh từ những nguyên 
nhân ban đầu của nó. Chỉ khác nhau là chúng 
bắt nguôn từ những nguyên nhân trực tiếp hoặc 
giản tiếp, gân hoặc xa mà thôi. Những điều xảy 
ra từ nguyên nhân trực tiếp (gân) thật dễ thấy. Ví 
dụ như sự lao động trong cuộc sống. Nếu ta lao 
động nhiễu thì ta đạt được thành quả nhiễu, nếu 
tq lao động ft thì ta đạt được thành quả 1H. 

Nhân: (Năng lực lao động ít hoặc nhiễu). 


Quả: (Sản phẩm của lao động tương ứng). 

Nếu ta gieo giống là hạt chanh thì được 
quả chua. Nếu ta gieo giống từ hạt mít thì được 
quả ngọt. Nhân nào quả nấy âu cũng là một lễ tự 
nhiên của tạo hóa vậy. Sự lao động chân tay hay 
trí óc cũng cho kết quả tương tự như thế. 

Mặt khác, bên cạnh từ Nhân gieo để hỗ trợ 
thành Quả mong muốn, Duyên (hay điều kiện): 
Đất, Nước, Phân, các kỹ thuật khoa học chăm 
sóc... cũng thật cần thiết và quan trọng. Như vậy, 
thành quả đạt được là do sự đầu tư từ: 


Hạtgiống + Điều kiện —> Thành phẩm 
(nước, phân, kỹ thuật) 


(Nhân) +(Duyên) -—> (Quả) 
(Nguyên nhân) (Điễu kiện) (Thành quả) 
Do Nhân là sự tương tác giữa “Vật” này 
và “Vật” khác trong những điễu kiện khác nhau, 
dân đến sự tạo thành một chất mới là “Qui mới 
Ji 


Theo nguyên lý đó Quả mới.Ï vừa sanh 
cũng chính là Nhân (+ điều kiện...) để sanh ra Quả 
mới.2 và hãy còn tiếp diễn mãi mãi trong vòng 
luân hôi không dứt. Cũng vậy, trong các nguyên 
lý tạo nên nhiệt năng, cơ năng, động năng... đễu 
mặc nhiên vận hành theo nguyên lý Nhân-Duyên- 
Quả này. Bởi cái này có, thì cái kia có... và cứ 
tiếp tục một chuỗi Nhân-Duyên-Quả vô cùng vô 
tận như vậy. 

Xét về yếu tổ thời gian thì cải trước là Nhân, 
sinh ra cái sau là Quả. 

Nếu chúng ta có tâm tối, lời nói tốt và hành 
động đổi đãi tốt với người hoặc chúng sinh khác... 
(là Nhân)- thì được người hoặc chúng sinh khác 
thương yêu quỷ mến lại. Đó cũng là lễ thường 
trong cuộc sống. 

Bên cạnh những sự vật, hiện tượng xảy ra 
xung quanh chúng ta, xuất phát từ những nguyên 
nhân gân (trực tiếp) thật là dễ thấy, dễ biết, còn có 
những điều xảy ra mà chúng ta khó hiểu và khó 
thấy được nguyên nhân của nó xuất phát từ đâu? 


Chăng hạn như, có lẽ trong tất cả chúng ta ai cũng 


có lần gặp những người lạ chưa từng quen biết. 
Mới lần đầu gặp nhau đã phát sinh thiện cảm và 
đem lòng thương yêu, quỷ mễn nhau, hoặc sinh 
tâm không ưa thích, ác cảm với nhau, dâu chỉ 
mới lần đầu gặp nhau! Đây là những việc thật sự 
lạ lùng mà chúng ta thường không thể hiểu được 
tại vì sao! Điều này không hắn là giữa chúng ta 
và những người lạ mới gặp đó chưa từng có nhân 
duyên với nhau từ trước!? 

Nói về lý Nhân-Duyên-Quả có khi cũng thật 
là đơn giản và cũng có nhiêu trường hợp thật là 
vỉ tế, thậm thâm vi diệu. Lý ấy với trí tuệ thường 
nhân chúng ta không thể hiểu tới được. 

Thật vậy, có lần Ngài Anan (Thị giả - bậc Đa 
văn đệ nhất trong hàng môn đô - Đại đệ tử của Đức Phật) 
cho rằng: “Mặc dù lÿ Nhân-Duyên-Quả có vẻ khó 
khăn, nhưng thật ra giáo lí này rất đơn giản”. 
Thế là Ngài Anan bị Đức Phật quở về nhận xét 
này. Đức Phật khẳng định rằng giáo lí về Nhân- 
Duyên-Quả rất là thâm sâu. Chỉ có trí tuệ siêu 
quân của một vị Phật mới thấu được. Ngài đã 


thấy vô lượng vô biên kiếp quá khứ lân tương lai 


của chúng sinh. Do hạnh nghiệp dị biệt của mỗi 
chúng sinh đã tạo ra từ trong kiếp quả khứ mà 
chúng sinh có loài sinh làm loài trời, có loài sinh 
làm người hoặc thọ sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sinh.v.v... Có kẻ cao sang, người hạ liệt, có 
người mình tuệ, người vô trí, kẻ đẹp, người xấu... 

Vì thương muôn loài chung sinh, nên Chư 
Phát ra đời chỉ dạy ba con đường an vui cho 
chúng sanh: 

- Một là con đường Phúc lạc an vui ở cối 
NGƯỜI. 

- Hai là con đường an vui nơi cảnh trời. 

- Ba là con đường Niết Bàn an vui cao 
thượng trường cửu, giải thoát vĩnh viễn cảnh khổ 
sinh tử luân hồi trong 3 giới 4 loài. 

Tập sách nhỏ này, bẩn đạo đã phiên dịch, 
soạn thảo theo phương pháp hệ thống hóa từ 
nhiều kinh sách chánh truyền của quốc giáo 
Phật Giáo Nam Truyền Myanmar. Nội dụng chủ 
yếu giới thiệu tóm tắt một số vấn đề cơ bản. Đây 
là những vấn đê cân thiết dành cho những người 


sơ cơ mới bắt đâu tìm hiểu đến lời dạy của Đẳng 
Cha Lành về những điều hay lẽ phải, sự thật chân 
lý vốn hằng hiện hữu vận hành mọi nơi mọi lúc 
trong cuộc sống của chúng ta. 

Sách này cũng có thể dùng làm số tay cho 
quỷ bậc thức giả nghiên cứu học phát hoặc trong 
giảng dạy. Và đồng thời cũng dành cho hàng nam 
nữ cư sĩ tại gia những điều quan trọng cốt lõi để dễ 
dàng áp dụng trong cuộc sống giữa các mối quan 
hệ từ gia đình đến xã hội, đặng có được nhiễu sự 
lợi ích và an vui lâu dải. 

Với sự có găng hết mình, nhưng khó tránh 
khỏi sơ sót. Kính mong chư Tôn hiển đức, các 
bậc thiện trí thức hoan hỉ bồ chính, từ bỉ chỉ 
giáo. Bản đạo kính cẩn xin thọ nhận những cao 
kiến đóng góp xây dựng để những lần tái bản 
được hoàn thiện hơn. 

Lần tái bản nây nhờ sự đóng góp kỹ thuật 
trình bày bìa của Thiện nam Ngọc Duy, sự hết 
lòng đánh lại toàn bộ bản thảo, từ nhóm cộng 
tác viên của cô tín nữ Mai Lan lương, Sư Cô 


Bi Nguyện và chư thiện tín xa gần trực tiếp hoặc 


gián tiếp đóng góp phần công đức cũng như 
được Nhà xuất bản Tôn Giáo cho phép tái bản. 
Bần đạo rất là hoan hỷ và biết ơn quý vị. 

Nguyện cầu Hông Ân Tam Bảo thiêng liêng 
và Phước báu phát sinh do Pháp thí thanh cao 
này, hộ trì đến quý vị cùng bửu quyến sức khỏe, 
thịnh vượng, phú quý, thân tâm thường an lạc, 
hằng tấn hóa trong mọi phước thiện và nhất là 
sớm hội đủ duyên lành, chứng đắc đạo quả Niết 
Bàn an vui bất diệt, giải thoát sự buộc ràng sinh 
tử luân hôi trong ngày vị lai. 

Đông thời, bần đạo xin hôi hướng Pháp thí 
này đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả chúng 
sinh hoan hỉ với phần phước thiện thanh cao này 
mà được an vui lâu dải . 

Soạn giả: Đại Đức Thích Thiện Minh 
Srilanka ngày 10 tháng 10 năm 2014 


PHAN I 


KUTHODAW PHAY 


Vua Mindon, người bảo trợ cho Đại Hội 
kết tập Tam Tụng Kinh Điển lần thứ Năm 
(1859). Toàn bộ kinh điển được khắc lên bia 
đá. Là bộ kinh sách đầu tiên bằng đá vĩ đại 
nhất thế giới - gồm 729 bia đá. Bên trong 
mỗi tháp nhỏ được dựng một bia cao hơn 2 
mét. Đây là một quân thể chùa tháp ở Myan- 
J//1112 


+ 
== 
® 
b.4 
~ 
= 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 35 


BÓ THÍ 
PHẦN LOẠI BÓ THÍ 
NHỮNG YÊU TÓ LIÊN QUAN 
ĐÉN BÓ THÍ 


I. Sự cần thiết của bố thí 

Trong mười phước Ba-la-mật @øzrzzmi)', bố 
thí Ba-la-mật là cần thiết hoàn thành đầu tiên nhất. 

Bố thí là gì? 

Bố thí là cho đi những gì ta sở hữu như: 

a/- Vật chất: Tiền bạc, tài sản, vải vóc, thức 
1. Ba-la-mật (parami) là pháp hạnh cao thượng quý báu, 
tài sản của các bậc hiên nhân, thiện trí hằng đem lại lợi 
ích thiết thực cho các chúng sinh với tâm xả ly! Tâm vô cầu 
là con đường dẫn đến sự thành tựu phước báu, thành tựu 
Thánh nhân, quả vị Phật (tự điển Pali-Myanmar). 


36 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


ăn, thuốc chữa bệnh, chi phần trên cơ thể như: 
Thận, Gan... như (Đức Phật vô số kiếp bố thí chính sanh 
mạng của mình cho lợi ích chúng sanh)... 

b/- Tỉnh thần: Giảng giải Phật Pháp (Bó ¡hí 
Pháp Bảo), giảng giải hoặc chia sẻ những điều lợi 
ích cho người khác... gọi là sự bồ thí Trí tuệ... 

Đối tượng nào để ta bố thí? (Nếu cho đến người 
lớn hơn ta với sự kính trọng thì không gọi là bố thí mà gọi 
là sự cúng dường). Chăng hạn như: - Cúng dường 
cho Cha Mẹ, cúng dường cho chú, bác, cúng 
dường đến Chư Tăng, cúng dường đến Ba ngôi 
Tam Bảo; Bồ thí cho những trẻ mồ côi, bố thí thóc 
cho chim ăn...V.V. 

Ngoài ra sự bố thí đến người khác còn có một 
số thuật ngữ tế nhị thường dùng tuy có khác nhau 
dưới nhiều hình thức như: Tặng; biếu; cho; ng 
hộ; giúp đỡ; ban thưởng; bồi dưỡng; bù lỗ cho 
nhân viên; chiêu đãi, in ấn kinh sách chia sẻ lời 
Phật dạy...nhưng thực chất bên trong đều giỗng 
nhau, là lấy tài sản ra cho với tắm lòng rộng mở 
và hoan hỷ khi có được cơ hội làm việc đó... ! 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 37 


Phật dạy: Dana sabbatha sadhaka. 

Bồ thí là thiện pháp quan trọng cơ bản hàng 
đấu cho sự phát triển mọi thiện pháp từ thấp đến 
cao. Phước báu của bồ thí và cúng dường bảo trợ 
cho tâm trí thánh thơi, nhẹ nhàng, an vui. 

Là một phước báu lần lượt từng bước hỗ 
trợ cho phước đức được vun bồi, giới đức ngày 
được tăng trưởng, thanh cao và nếu hành thiền 
thì dễ dàng chứng đắc các tầng Thiên định, các 
đạo quả quý báu cao thượng an vul, giải thoát 
vĩnh viễn khỏi mọi phiền não buộc ràng trong 
sinh tử luân hồi. 

Trong vòng sinh tử luân hồi vô tận, thật khó 
cho sự tái sinh lại ở các cõi an vui như cõi trời, 
cõi người... nếu không có phước báu của bố thí 
bảo trợ! Cho dù được tái sanh lại các thiện thú, 
cõi trời, cõi người, để có được đầy đủ tài sản, của 
cải, hạnh phúc an vui lại là một điều không dễ! 
Và như vậy, muốn làm một việc phước thiện bố 
thí cũng khó mà có điều kiện đề làm. 


Khi mà vân còn luân lưu trong vòng sinh tử 


38 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


luân hồi này, thì việc bố thí, cúng dường đặc biệt 
quan trọng và cần thiết để tạo phước thiện — là 
nên tảng thuận lợi cho sự phát sinh, tăng trưởng 
nhiều phước lành quý báu an vui y như ý nguyện. 
Quả lành của Phước thiện bố thí là một báu vật 
riêng của mỗi người, mỗi chúng sinh, không ai có 
thê mượn, xin, hay chiếm đoạt được. PJzớc lành 
này theo ta như bóng theo hình. Sau khi chết, dù 
tái sinh vào bất cứ cõi giới nào cũng đều cho quả 
lành an vui phúc lạc. 

Chỉ có người trong cõi Nam Thiện Bộ 
Châu này (quả địa câu chúng ta đang ở) là có cơ hội 
tạo được phước thiện bố thí. Còn lại ba Châu 
khác và các loài chư thiên tại các tầng trời đang 
thọ hưởng quả an lạc do họ đã tạo trữ từ trước, 
thì rất hiễm có cơ hội để tạo được phước thiện 
bố thí. 

Người có tạo được phước thiện bó thí, dẫu tái 
sinh vào kiếp nào, dù là loài trời hay loải người, 
cũng hưởng được quả lành ấy — như bóng theo 
hình. Thậm chí —- lỡ phạm tội lỗi — dẫu tái sinh vào 
loài cầm thú, thì loài càm thú ấy cũng hưởng được 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 39 


quả lành mà chúng đã tạo trữ từ trước... Do đó 
mà mặc dù làm kiếp súc sinh, nhưng được ưu đãi 
đặc biệt hơn các súc sinh đồng loại khác. Có một 
số con vật như chó, voi, ngựa,... chúng được thọ 
sinh ở những giống nòi tốt, có được thân sắc xinh 
đẹp, khôn ngoan, trung thảành,... được chủ chăm 
sóc chu đáo về nhiều phương diện như thức ăn 
ngon, chỗ ngủ thơm sạch và thuốc men khi đau 
ốm... thậm chí một số con vật được chủ trang 
sức vàng bạc quý giá, đẹp đẽ nữa... Ấy cũng là 
do nhân lành bồ thí mà chúng đã tạo từ tiền kiếp 
vậy. 

Phật dạy, do nhân lành của sự bố thí mà 
chúng sinh tránh được nhiều sự hư hại, chết chóc, 
khổ đau. 

Đắng Thiên Nhân Sư không động viên, 
khuyến khích sự bồ thí quá dư thừa trong những 
trường hợp không cần thiết! 

5 Ngài dạy bố thí đến những đối tượng nhận 
vật thí với nhu cầu thật sự cân thiết và vừa đủ. 


° Nếu muốn, hàng Phật tử có thể bó thí với 


40 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


một phẩn tư tài sản của mình có được. 

‹ Sự bố thí, vì một lý do nào đó, chăng hạn 
như để mong được tiếng lành... (/àm quá sức mình) 
để rồi cuộc sống lâm vào thiệt thòi, lo âu, tâm 
giảm đi sự an vui là điều Ngài không khuyến 
khích! 

° Trong thời Chánh Pháp còn thịnh hành, 
để có nhiều sự an vui, lợi ích thì thường xuyên 
bố thí đến những nơi mà mình đang ở, rộng hơn 
là Tỉnh, Thành, Toàn quốc... là điều Đức Phật chỉ 
đạy. 

- Sự bố thí được coi như là xây dựng một 
cây cầu đề đi lên cõi trời và là một hành trang vô 
cùng giá trị. Đường đi của quả lành này thật bằng 
phăng, dễ dàng đi đến đích, là nhân lành làm nền 
tảng cho sự chứng đắc đạo quả Niết Bàn. 

‹ Quả lành của sự bố thí làm cho an vui 
cả về thể chất lẫn tâm hồn, giàu sang phú quý, 
làm chủ được nhiều tài sản, cũng như chính mình 
làm chủ được mình qua nhiều tình huống cam go 
tronø cuộc sống. 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 4I 


- Sự bố thí làm người không lịch thiệp trở 
nên lịch thiệp, làm thành tựu hầu hết mọi chí 
nguyện lành. Phước lành của sự bố thí là một 
trong 38 điều hạnh phúc lớn lao cao thượng, mà 
Đức Phật đã thuyết giảng đến tất cả Chư Thiên 
cùng nhân loại. 

- Với đức tin tuyệt đối vào nghiệp và quả 
của nghiệp, sự bố thí với thiện tâm tác ý hoan hỷ 
trong cả 3 thời sung mãn (ước khi bố thí — trong khi 
bồ thí — và sau khi bó thí), quả lành trỗ sinh chính là 
người bạn đường vô cùng tốt và thân thiết theo ta 
như bóng theo hình, bảo trợ ta khi còn vần xoay 
trong vòng sinh tử luân hồi này. 


H. Ba giai đoạn tác ý thiện tâm của người 
bố thí, sẽ ảnh hưởng đến sự cho quả lành 
trong suốt một quá trình bố thí. 

Nếu không có thiện tâm tác ý để bó thí, thì 
sự bố thí sẽ không thành tựu với đầy đủ ý nghĩa 
của nó. 


Không có thiện tâm tác ý đề bó thí, thì không 


42 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


thê bố thí được. Do đó, bồ thí chỉ xảy ra khi có sự 
tác ý của thiện tâm. 


Sự tác ý của thiện tâm có 3 thời: 

a. Trước khi bố thí: Trước khi bô thí ta hoan 
hỷ nghĩ rằng: 

“Ta sẽ bố thí vật này, là nhân lành đề cho 
đến kết quả sự đây đủ tài sản quý bảu hằng hỗ 
trợ ta ở những kiếp sống tương lai trong hai cối 
trời, người và sự giải thoát ra khỏi vòng tử sinh 
luân hôi đau khổ ở vị lai”. 

b. Trong khi bố thí: Trong khi bỗ thí đến tay 
người nhận, ta hoan hỷ suy niệm rằng: 

“Đáy là những tài vật chỉ có giả trị tạm 
thời, không bên vững lâu dài, sẽ là nhân của 
nguôn phước bảu có giả trị trong tương lai”. 

c. Sau khi bố thí xong: Sau khi bỗ thí xong, 
thỉnh thoảng ta nhớ lại việc phước ta đã làm rồi 
suy niệm rằng: “7 đã làm được những công việc 
lợi ích quý báu mà các bậc Hiền Nhân, Thiện Trí 


từ ngàn xưa đến nay hằng tán dương khen ngợi `. 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 43 


Và cứ như vậy nên thường ôn nhớ lại, nhớ 
nhiều lần, càng nhiều càng tốt, những việc bồ thí 
đã làm với lòng dâng tràn hoan hỷ. 

Ngoài ra, để quả lành của bố thí trổ sinh 
càng sung mãn và lớn lao hơn, thì còn phụ thuộc 
vào đối tượng (người nhận sự bồ thí ấy). 

Đối tượng nhận sự bồ thí có tầm quan trọng 
không nhỏ, trong sự trổ sinh lợi ích cho người 
bố thí. Người nhận sự bố thí cho quả lành lớn 
lao nhất, đó là các bậc Thánh nhân đã tiêu diệt 
được ba loại phiền não (ham, sân và s¡). Thứ đến, 
là những người đang cô găng tinh cần đi trên con 
đường dẫn đến sự thành tựu kết quả này. Sau đó, 
là hạng người bình thường ... Cuối cùng, là sự bố 
thí đến hàng súc sinh... 


Đây đủ bốn chỉ sau đây gọi là sự bỗ thí 
1. Người bồ thí. 
2. Sự tác ý thiện tâm bố thí. 
3. Đồ vật đề bồ thí. 


4. Các đối tượng nhận thí rõ ràng. 


44 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


II. Phân loại bồ thí 

Có vô số loại bố thí, nhưng chủ yếu phân 
làm ba loại chính: 

a. Bồ thí theo tạng Kinh. 

b. Bố thí theo tạng Luật. 

c. Bồ thí theo tạng Luận (1 điệu Pháp) 


a. Bồ thí theo tạng Kinh: (có 10 loại) 

‹ Bố thí cơm. 

- Bố thí nước hay thức uống. 

‹° Bố thí các loại vải vóc hay Y- Casa đến 
Tăng. 

-_ Bố thí phương tiện, dép giày. 

‹© Bồ thí các loại hoa. 

© Bồ thí các loại hương thơm, vật thơm. 

- Bồ thí các loại nước hoa, nước thơm. 

‹ Bố thí các loại giường chõng, chỗ để nằm 
ngồi. 


° Bô thí chùa chiên, nhà ở đên chư Tăng, 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 45 


nơi cư ngụ, nhà nghỉ, nhà dưỡng lão, bệnh viện, 
phước xá... 


‹ Bố thí các loại đèn dầu thắp, ánh sáng. 


b. Bồ thí theo tạng Luật: (có 4 loại) 

‹ Bố thí vải vóc, y áo casa đến Tăng 

-_ Bố thí cơm nước, vật ăn, thức uống. 

- Bố thí chùa chiền, nhà ở đến Tăng. 

‹ Bồ thí các loại thuốc ngừa bệnh, chữa bệnh. 
c. Bồ thí theo tạng Luận: (có 6 loại) 

s« Bồ thí về hình sắc: Các loại làm đẹp mắt 
người như: Tranh ảnh có tính chất lành mạnh, 
tăng đức tin, tăng sự hoan hỷ cho người, trang 
hoàng cảnh chùa chiền, cảnh trí các ngả đường 
trong các ngày lễ hội... 

‹_ Bồ thí về âm thanh: Thuyết Pháp, những 
âm thanh có lợi ích đến người nghe, tăng đức tin, 
phát triển thiện pháp, chuông mõ, trồng canh giờ 
giác... 


°. Bồ thí về mùi hương: Các loại hương hoa 


46 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


thơm, trầm hương, quế hương... 

‹©_ Bồ thí về vị: Các loại thức ăn, vật uống 
liên quan đến vị giác, sức khỏe... 

‹_ Bồ thí về xúc: Các loại vải vóc, y áo, chỗ 
nằm ngồi, nhà ở, chùa chiên, trường học... 

© Bồ thí về Pháp: Là giảng giải lời Phật 
dạy, về những điều tốt đẹp, có lợi ích an vui cho 
kẻ khác và cho, tặng các loại phương tiện kinh, 
sách, tượng, tranh... về Phật Pháp, nhằm tăng 
trưởng đức tin trong Phật Pháp. 


IV. Những vấn đề ảnh hưởng của sự bố 
thí liên quan đến tài vật bố thí và thái độ 
của người bó thí. 

Những quả lành tương ứng 


1. Bồ thí với trường hợp I 
+ Bồ thí với đức tin trong sáng về nghiệp và 
quả của nghiệp. 


Cho quả: Phú quý và có dung sắc xinh đẹp. 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 47 


+ Bồ thí của cải hợp pháp, tài vật có giá trị 
với tâm cung kính. 

Cho quả: Phú quý, vợ con và tùy tùng vâng 
theo lời dạy bảo và phục tùng. 

+ Bồ thí tài vật hợp thời đến người nhận 
(đúng lúc người nhận cân thiết). 

Cho quả: Trổ sanh hợp thời, hợp lúc đến ta, 
nhất là những lúc ta thật sự cần thiết... 

+ Bồ thí để tuyên dương khích lệ, hỗ trợ lợi 
ích đến người nhận, cũng như tăng trưởng lợi ích 
về lâu dài cho phần đông. Sự bồ thí không có tác 
ý làm ảnh hưởng xấu đến bất kì một ai. 

Cho quả: Giàu sang, phú quý và không bị sự 
phá hoại tài sản bởi 5 nạn lớn: 

a. Nạn trộm cướp. 

b. Nạn hỏa hạn. 

c. Nạn con hư, người thừa kế gia sản phá 
hoại gia sản. 

d. Nạn nước lớn. 


e. Nạn Vua quan thâu hôi tài sản. 


48 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


2. Bồ thí với trường hợp 2: 

+ Bồ thí tài vật (không hợp pháp), không có 
tâm chuẩn bị chu đáo. 

Cho quả: Nhiều của cải, nhưng nhan sắc 
không xinh đẹp, tứ chi, ngũ quan không cân đối, 
đều đặn... 

+ Bồ thí với tâm không tôn trọng. không 
cung kính. 

Cho quả: Mặc dù giàu có, nhưng lời nói đến 
vợ con, tôi tớ không có sự cung kính phục tùng, 
vâng theo. 

+ Không có sự bồ thí tận tay đến người nhận 
(dù điều kiện có thể làm được). 

Cho quả: Mặc dù là người có phước phú 
quý, nhưng của cải ấy không đáp ứng được kịp 
thời, đúng lúc khi mình cần thiết. 

+ Bồ thí đến người khác, giỗng như sự vất 
đô cơm thừa, canh cặn, vật bố thí thay vì bỏ đi. 

Cho quả: Giàu nhưng không sang! Người 
không biết sử dụng (giá #rị của cải) sao cho lợi ích, 


là người có của nhưng không biết dùng. 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 49 


+ Bồ thí nhưng không hiểu biết lý nhân quả 
cũng như không có đức tin răng: “7iện sự bố 
thí này sẽ cho quả lành về sau ”. 

Cho quả: Mặc dù là người có giàu có nhiều 
tài sản, nhưng bị năm nạn lớn phá hoại tài sản (đã 


đề cập ở trên). 


3. Bồ thí với trường hợp 3: 

+ Bồ thí tài vật (rong sạch, hợp pháp) có sự 
chuẩn bị chu đáo... 

+ Bồ thí tự tay đến người nhận với tâm bi 
mẫn, thương yêu và cung kính. 

+ Không giống như sự vứt bỏ cơm thừa , 
canh cặn, mà bồ thí một cách thận trọng chu đáo. 

+ Bồ thí với đức tin của sự hiểu biết răng: 


“Thiện sự này sẽ cho phước báảu về sa ”. 


4. Bồ thí với trường hợp 4 : 
+ Dùng tài vật tốt để bồ thí. 


+ Cân nhắc, chọn lựa tài vật để bố thí cho 


50 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


tương xứng với người nhận. 

+ Không những không tiếc của mà còn bố 
thí với tâm hoan hỷ, với đức tin trong sáng. 

+ Có sự làm phước bồ thí liên tục, thường 
xuyên, tùy theo khả năng. 


5. Báy loại bố thí khác 

1. Dùng tài vật không hợp pháp để bồ thí. 

2. Bồ thí những tài vật xấu xa, không có giá 
trỊ. 

3. Bồ thí không hợp thời, hợp lúc đến người 
nhận. 

4. Bồ thí vật dụng không đáp ứng nhu cầu 
cân thiệt của người nhận. 

5. Không lựa chọn đối tượng để bố thí, cũng 
như không lựa chọn tài vật thích hợp đê bô thí. 

6. Tuy có đủ khả năng, nhưng bồ thí với tâm 
đè xẻn, tiệc của, bô thí từng chút một. 

7. Bồ thí với tâm không hoan hỷ: (Có tâm ân 


hận, tiếc nuối sau khi đã bố thí) 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 51 


6. Năm sự bố thí hợp thời đúng lúc và quả 
lành tương ứng. 

Trong kinh Angufaranikaya Đức Phật dạy rằng: 

“Này chư Tỳ Kheo, ở trong đời có 5 sự bồ 
thí đúng lúc, hợp thời, đó là “- 

a. Bồ thí cho khách ở xa mới đến. 

b. Bồ thí cho người chuẩn bị đi xa. 

c. Bồ thí cho người bệnh, dịch bệnh... 

d. Bồ thí đến những người trong nạn lũ lụt, 
hạn hán, mất mùa, đói kém, thiên tai... 

e. Bố thí những trái, quả đầu mùa đến các 
bậc có đức hạnh, có giới đức... 

Các bậc Hiền Nhân, Thiện Trí hiểu biết 
được sự cần thiết, đúng lúc của những người 
nhận vật thí, nhất là những người có giới đức, có 
đạo đức...thường hoan hỷ phát tâm bó thí. 

Nếu bố thí hợp thời, đúng lúc, với tâm trong 
sạch, hoan hỷ đến các bậc đã đoạn tận phiền não 
(Đức Phật, các bậc Thánh nhân Alahan...) hoặc các bậc 
đang đi trên đường đến thành tựu Thánh nhân, thì 
quả lành cũng trổ hợp thời, hợp lúc thật lớn lao: 


52 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


° Được nhiều tài sản, của cải dồi dào, phú 
quý. 

- Thọ hưởng được nhiều loại tài sản quý giá. 

- Đầy đủ vật dụng tương ứng với thời gian 
thích hợp. “ Ví dụ vào mùa lúa thì được nhiễu lúa 
gạo, vào thời đại tán tiễn thì được nhiều của cải 
máy móc hiện đại. ” 

-- Bất luận thời gian nào cũng có thê có được 
những vật dụng tài sản khi cần thiết. 


7 Có Năm loại bố thí không được quả 
lành 

1. Bồ thí rượu và chất say. 

2. Bồ thí tuồng kịch, ca hát mang tính chất 
không văn hóa, cực đoan. 

3. Thuê gái lầu xanh bó thí đến trai. ¿Xưa rại Ấn 

Độ thời Đức Phật còn tại thể, cũng như tại nước Myan- 
mar, vua chúa cho phép các giai nhân quốc sắc làm nghề 
“lâu xanh ” hợp pháp). 

4. Bồ thí bò cái đến bò đực. 

5. Bồ thí tượng, tranh ảnh không có tính văn 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 53 


hóa lành mạnh đên người khác. 


8. Năm sự bố thí cho quả lành tuổi thọ dài 
‹ Bồ thí bình lọc nước. 
‹ Bố thí thuốc trị bệnh. 
‹ Bồ thí chùa chiền, nhà ở. 
- Tu bổ, sửa sang nhà ở, chùa chiền, tháp cũ. 


» Giữ gìn 5 giới trong sạch. 


9, Sự bố thí cho phước lành thù thắng 

- Bản thân người bồ thí là người có đức tin, 
có nền tảng đạo đức, giữ giới trong sạch. 

° Người được nhận thí là người có giới đức, 
đang tinh cần trên đường tu tập giải thoát. 

-- Bồ thí tài vật hợp pháp và trong sạch. 

‹° Có đức tin về nghiệp và quả của nghiệp. 

5 Có thiện tâm tác ý về 3 thời bố thí, đầy đủ 
Và sung mãn. 


54 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


10. Có 14 hạng nhận vật thí: 

( Từ Phật đến... súc sanh ) 

Có hai loại bố thí: Bô thí đến cá nhân và bố 
thí đến tập thê. 

Bồ thí cá nhân theo trình tự từ thấp đến 
cao và do đó quả lành cũng được tăng trưởng 
vô sô lần. 

1. Cúng dường đến Đức Phật Chánh Đắng 
Chánh Giác. 

2. Cúng dường đến Đức Phật Độc Giác. 

3. Cúng dường đến bậc A la hán Thánh quả 
(Bậc đã diệt tận mọi phiên não) 

4. Cúng dường đến bậc chứng A la hán 
Thánh đạo. 

5. Cúng dường đến bậc chứng A na hàm 
Thánh quả. 

6ó. Cúng dường đến bậc chứng A na hàm 
Thánh đạo. 

7. Cúng dường đến bậc chứng Tư đà hàm 
Thánh quả. 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 55 


§. Cúng dường đến bậc chứng Tư đà hàm 
Thánh đạo. 

9. Cúng dường đến bậc chứng Thánh quả 
Tu đà hoàn. 

10. Cúng dường đến bậc chứng Thánh đạo 
Tu đà hoàn. 

11. Cúng đường đến bậc đã chứng đắc các 
tầng Thiền định — được hưởng quả lành 1 ngàn 
tỷ kiếp. 

12. Cúng dường đến người thường có giới 
đức, có nền tảng đạo đức (Không sái sinh, không 
trộm cướp, không tà dâm...) hưởng quả lành 100 
ngàn kiếp. 

13. Cúng dường đến người thường không 
có giới, không có nền tảng đạo đức — quả lành 
1000 kiếp. 

14. Bồ thí đến các loài thú vật, súc sinh 
(chúng sinh nói chung...) — hưởng quả lành 100 kiếp. 


56 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


Phật dạy: 

1. Với nhân lành bố thí đến con vật ăn no I 
bữa, quả lành trổ sinh hưởng thọ được hăng trăm 
kiếp với 5 phước báu (sống lâu, sắc đẹp, giàu sang, 
sức mạnh và trí tuệ). 

2. Bồ thí đến người không có giới, không có 
đạo đức một bữa ăn no được hưởng quả lành l 
ngàn kiếp với 5 loại phước báu trên. 

3. Bố thí đến người thường có giới đức, 
hưởng quả lành một trăm ngàn kiếp. 

4. Bồ thí đến Đạo sĩ chứng đắc Thiền định, 
hưởng quả lành I ngàn tỷ kiếp với năm phước 
báu trên. 

5. Bồ thí đến bậc chứng đắc Nhập lưu Thánh 
đạo, hưởng quả lành suốt thời gian I A tăng kỳ 
kiếp. 

6ó. Cúng dường đến các Bậc Thánh nhân Tu 
Đà Hoàn, Đức Phật Độc Giác, Đức Chánh Đắng 
Chánh Giác, quả lành trô sinh với thời gian @ó số 
lần a lăng kỳ kiáp) theo mức độ tăng dần đến Đức 
Chánh Đăng Chánh Giác. 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 57 


Đặc biệt, khi bố thí đến những người không 
có giới, không đạo đức, nếu với sự tác ý động 
viên ủng hộ cho những hành động xấu của họ thì 
có tội lỗi! 

Ngược lại, nếu bố thí đến hạng người này, 
vào lúc mà tâm họ không có suy nghĩ làm hành 
động xấu khi nhận được vật bó thí trên, thì sự bố 
thí này xứng đáng và không có tội lỗi. 


II. Phước lành trổ sinh trong vòng bảy 
ngày: (bố thí với đủ 4 chỉ) 

- Chi thứ nhất: Bồ thí tài vật làm ra hợp 
pháp. 

- Chi thứ nhì: Với đức tin, sự phát thiện tâm 
mạnh mẽ, cùng với sự tác ý đủ 3 thời (ước, trong 
và sau khi bố thí). 

- Chi thứ ba: Người nhận vật thí là người 
đắc Thánh quả 4 / hán hoặc A na hàm quả. 

- Chị thứ tư: Người nhận thí (1à sau khi vừa 
mới xả nhập diệt thọ tưởng định.) 


Sự bồ thí với đủ 4 chi trên, phước báu sẽ 


58 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


trổ sinh trong vòng 7 ngày. 


12. Trường cửu thí (thường xuyên thí) 

Những sự bố thí sau đây cho quả phước trỗ 
sinh liên tục ngày và đêm. 

se GI€O trồng, kiến tạo vườn hoa, vườn cây 
ăn trái để bồ thí. 

5 Gieo trồng các loại cây cho bóng mát, cây 
ăn trái, các loại cây lớn, cây nhỏ hữu dụng... để 
bố thí. 

° Bắc cầu, mở đường cho người đi để bố 
thí. 

° Tạo nguồn nước mát sạch tại các nơi công 
cộng thường xuyên cho người tứ phương dùng. 

‹ Xây cất bệnh viện, phòng thuốc, các nhà 
nghỉ mát ven đường, các phước xá, nơi ở nghỉ 
tạm thời cho khách thập phương lỡ đường .v.v... 

Bồ thí theo như một trong năm trường hợp 
trên, thì gọi là bố £hí thường xuyên mang tính lâu 
dài hay còn gọi là (Trường cửu thí). 


Với sự bố thí này thì suốt đêm, suốt ngày 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 59 


phước lành luôn luôn trổ sinh tăng trưởng theo 
thời gian không ngừng nghỉ. 

Nhờ phước báu này bảo trợ mà sau khi chết 
rồi được thọ sinh vào cõi trời Dục giới hưởng 
nhiều an lạc. 


13. Có 4 loại quả tương ứng liên quan đến 
Chính mình. 
Bồ thí và động viên người khác bố thí 

1. Chính mình bố thí nhưng không động 
viên, bày vẽ những người khác bố thí. Về các đời 
sau được giàu sang phú quý nhưng không có họ 
hàng bạn bè, thân băng quyến thuộc đông đúc. 

2. Chính mình không bố thí nhưng lại bày 
vẽ, động viên ngưới khác bố thí. Về đời sau 
nghèo khổ, nhưng lại có họ hàng bạn bẻ thân 
thuộc giàu sang. 

3. Chính mình cũng không bố thí và cũng 
không động viên người khác bồ thí. Về đời sau 
không những không giàu sang mà cũng chắng có 
họ hàng thân thuộc đông đúc. 


60 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


4. Chính mình bồ thí đồng thời bày vẽ, động 
viên người khác bố thí. Về đời sau không những 
được giàu sang phú quý mà lại có họ hàng thân 
thuộc giàu sang, phú quý. 


14. Người hành pháp bố thí sẽ có năm 
phưóc lành trổ sinh ngay trong kiếp sống 
hiện tại này. 

- Được phần đông quần chúng thương yêu 
mến mộ. 

°Ổ Các bậc Hiền Nhân, Thiện Trí thường 
thích thân cận, gần gũi. 

° Được quần chúng hằng tán dương khen 
ngợi, có danh thơm tiếng tốt lan rộng nhiều nơi. 

° Có tâm dũng mãnh, không sợ sệt, không 
rụt rè khi đi vào giữa các chốn hội đoàn đông 
HC T 


°_ Được sinh vê cõi trời sau khi mạng chung. 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 61 


15. Bồ thí trong thời kỳ có Phật Pháp thịnh 
hành và thời kỳ không có Phật Pháp thịnh 
hành khác nhau như thế nào. 

Có hai sự bố thí trong thời Phật Giáo thịnh 
hành và ngoài thời Phật Giáo thịnh hành. 


1. Sự bố thí thời kỳ không có Phật Pháp 
thịnh hành: 

Đề đạt được quả lành thù thắng trồ sanh từ 
sự bố thí ngoài thời kỳ có Giáo Pháp của Đức 
Phật thật là khó, bởi vì thật khó mà được gặp các 
bậc nhận vật thí đã được trong sạch phiền não, 
như các bậc Thánh nhân đã đắc đạo quả hoặc các 
bậc đã chứng đắc Thiền định! 


2. Sự bố thí khi có Phật Pháp thịnh 
hành: 

Trong thời gian Phật Pháp còn thịnh hành 
thì việc bó thí, làm phước đến Đức Phật hoặc các 
bậc Thánh nhân thật đễ dàng! Do vậy mà sự bố 
thí trong thời kỳ Phật Pháp thịnh hành có nhiều 


62 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


phước báu thắng xa thời kỳ không còn Phật Pháp 
thịnh hành. 

Sự bố thí trong thời kỳ Phật Pháp thịnh 
hành có nhiều phước báu thắng xa so với thời 
kỳ không có Giáo Pháp thịnh hành như thế nào? 

Ngày xưa khi Đức Phật lên cung trời Đạo 
Lợi thuyết dạy về Vi Diệu Pháp, có hai vị thiên 
nam đến để nghe Pháp, một vị là I&„ra và vị 
kia là mdaka đến hầu bên Đức Phật, mỗi khi có 
vị trời nào có nhiều oai lực hơn đến, thì vị trời 
Inkura phải lùi ra xa để nhường chỗ cho vị ấy 
được ngồi gần Đức Phật hơn. Cứ thế cho đến khi 
xa cách Đức Phật 12 do tuần. 

Còn vị trời /zđaka thì ngồi yên một chỗ 
nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng. 

Vị thiên nam /»&k„za đã nẫu cơm bồ thí với 
nước cơm chắt ra chảy thành khe mương. Đại 
bố thí ấy xảy ra với thời gian vô cùng lâu dài 
trong thời kỳ ngoài Phật Pháp thịnh hành. Do đó 
mà được tái sinh làm vị Thiên nam tại cõi trời 
Đạo Lợi này. Do vị trời Inkura kiếp xưa sinh ra 


Những Yếu Tố Liên Quan Đến Bố Thí 63 


gặp thời không có Phật và Giáo Pháp của Phật 
trên thế gian, đã làm phước bồ thí ở ngoài thời 
Phật Pháp thịnh hành, nên không có cơ hội gặp 
và được làm phước bồ thí đến những bậc có giới 
đức, các bậc chứng đắc Thiền định hay Thánh 
nhân... Đến khi quả lành trô sanh thì phước báu 
về oai lực bị hạn chế, Vì vậy, mỗi khi có vị Thiên 
nam nào có nhiều oai lực hơn đến, là đều phải lui 
ra xa để nhường chỗ cho vị ấy vậy. 

VỊ thiên nam /„daka thọ sinh vào thời Đức 
Phật Thích Ca, đã đặt bát bố thí đến Ngài A Nậu 
Lâu Đà là bậc Thánh nhân A la hán có giới đức 
trong sạch và cũng là bậc giỏi đệ nhất về Thiền 
định, dù chỉ có một muỗng cơm mà được tái sinh 
thành vị Thiên nam có được nhiều oai lực tại cõi 
trời Đạo Lợi. 

Ngài A Nậu Lâu Đà là bậc thánh nhân A la 
hán (wí như là một ruộng phước vô cùng màu mỡ phì 
nhiêu mà Indaka đã gieo hạt giống vào), nên việc bỗ 
thi đến Ngài dù chỉ một muỗng cơm nhưng uy 
lực phước báu trổ sinh thật là sung mãn. Do vậy 
mà /»đaka trở thành vị Thiên nam nhiều phước 


64 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


báu về thần thông và nhiều oai lực thắng xa vị 
trời /mkura về nhiều loại phước báu: 

Năm pháp hưởng thụ đối với sự an lạc của 
ngũ quan: 

Về hình sắc, về âm thanh, về mùi hương, về 
vị giác, về xúc giác cùng với tuôi thọ dài, nhiều 
kẻ hầu hạ, sự sang cả về nhiều oai lực ... Vì cớ 
ấy cho nên Ngài chỉ ngồi yên một chỗ nghe Đức 
Phật giảng Pháp đến lúc kết thúc ./. 


KUSINARA 
Nơi Đức Phật Nhập Niết Bàn 


Khu di tích Đại Bát Niết Bàn (Mahaparinibba- 
na), ở đó có chùa Đại Bát Niết Bàn được xây 
dựng năm 1956 trên nền ngôi chùa cỗ xưa. 
Bên trong là tượng Phật nằm dài khoảng 
6,Im được khai quật vào năm 1876 - 1877. 


Tượng Phật được tạc từ một khối đá màu 
hông đó, vào khoảng thế kỷ thứ 5 TL. Tư 
thế Đức Phật nằm nghiêng về bên phải, mặt 
hướng về hướng Tây, đầu hướng về phía 
Bắc. 


Phần II 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 69 


NHỮNG SỰ TÍCH 
LIÊN QUAN ĐÉN HẠNH BÓ THÍ 
( từ kinh điển ) 


kxww* 


1. Chuyện Thừa Tướng Siha 
(Kinh Sihasenapaftisufta) 


Cách đây hơn 2500 năm về trước, tại nước 
Ấn Độ. Vào thuở nọ, Đức Phật ngự trong khu 
rừng gần thành Vesali, có vị Thừa tướng tên là 
S¡ha đến cung kính đảnh lễ Đức Phật và thưa 
rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Ngài có thê giảng 
giải cho con biết sự bố thí đến người khác sẽ có 


70 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


được lợi ích gì, nhất là ngay trong kiếp hiện tại 
này không? 

Đức Phật từ bi trả lời: - Có thê được. 

- Này Thừa tướng Sihal Điều lợi ích thứ 
nhất: Là người bố thí sẽ được phần đông quần 
chúng thương yêu, mễn mộ. 

-_ Này Thừa tướng Sihal Điễu thứ hai: Là 
người bố thí sẽ được phần đông Hiển Nhân, 
Thiện Trí yêu mến, thích thân cận và gần gũi. 

- Này Thừa tướng Sihal Điều thứ ba: Là 
danh thơm, tiếng tốt từ tắm lòng vị tha rộng mở 
của người bố thí sẽ nhanh chóng lan tỏa khắp 
nhiễu nơi. 

- Này Thừa tướng Sihal Điễu lợi ích lớn lao 
thứ tư: Do quả lành của sự bố thí mà người bố 
thí có tâm dũng mãnh, tự nhiên không hề rụt rè, 
SỢ SỆT, hằng với khuôn mặt vui tươi rạng ngời khi 
đi vào giữa 4 hội đoàn: 

° Hội đoàn của Vua quan; 

‹ Hội đoàn của giai cấp bá hộ giàu sang; 


* Hội đoàn của giai cáp Bà la môn, 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 71 


* Hội đoàn của Sa môn (những bậc xuất gia 
tu hành). 

- Này Thừa tướng Sihal Điễu lợi ích quý 
báu thứ năm: Là người bố thí sau khi thân hoại 
mạng chung, được sinh về cõi trời hưởng được 
nhiễu sự an lạc do phước lành đã tạo. 

Thừa tướng 57ha sau khi nghe Đức Phật 
thuyết pháp xong, thì vô cùng cảm động và hoan 
hỷ cung kính thưa rằng: "Kính bạch Đức Thế 
Tôn! Bốn quả lành đầu phát sinh ra do sự bố thí 
mà Ngài đã dạy, không phải con nghe và tin nơi 
Ngài, mà các điều đó chính riêng bản thân con 
đã và đang kinh nghiệm trải qua: Con được phần 
đông quần chúng thương yêu mến mộ, các bậc 
Thiện Trí, Hiền Nhân thường đến thăm viếng con 
và tiếng đồn về con răng: 

"Từa tướng Siha là người rộng lượng, 
thường bố thí và cúng dường đến Sa môn... ", con 
thường có tâm dũng mãnh, không hề sợ sệt hay 
rụt rè khi đi vào giữa các hội đoàn đông đúc (ua 
chúa, Sa môn, Bà la môn, hội đoàn của những người giàu 


sang phú quj ...) 


72 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


Còn quả lành thứ năm Ngài đã dạy: “Do 
Phước lành của sự bồ thí mà sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ được thọ sinh vào các cối an Vui, 
cối trời." Điều này thực sự con chưa biết, chưa 
có kinh nghiệm tự thân, nhưng con có đức tin nơi 
lời dạy của Đức Thế Tôn." 

Một lần nữa đẳng Thiên Nhơn Sư từ bi nhắc 
lại rằng: "Những quả lành của sự bồ thí thật đúng 
như vậy! Sự thát là như vậy - Này Thừa tướng 
Siha! Thí chủ bố thí sau khi chết sẽ được sinh vào 
nhàn cảnh, cối trời, cõi người, thọ hưởng mọi sự 


an lạc. ” 


2. Chuyện hai nhà Sự bạn 


Vào thời Đức Phật Kassapa có hai nhà sư 
là bạn thân với nhau. Một người thường có tâm 
bố thí cúng dường, người còn lại thì không có 
tâm rộng mở đề làm phước bồ thí hay giúp đỡ kẻ 
khác. 

Người thường có tâm làm phước bố thí 
thường động viên nhắc nhở vị sư bạn mình răng: 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí yên, 


- Này bạn, hãy phát tâm bồ thí, vì trong vòng 
luân hồi sinh tử này, nhờ phước lành của sự bố 
thí bảo trợ mà chúng ta sẽ không bị thiệt thòi và 
nếu có nhiều ước nguyện sẽ dễ dàng thành tựu. 
Vì vậy, chúng ta hãy nên tranh thủ, khẩn trương 
thực hành pháp bố thí, giúp đỡ kẻ khác. 

Mặc dù thường xuyên được sự động viên ân 
cần nhắc nhở, nhưng vị sư bạn vẫn không rộng 
lòng thực hiện hạnh bồ thí. 

Vào cuối kiếp đó, cả hai vị hết tuổi thọ, được 
sinh luân lưu trong hai cõi trời và cõi người nhiều 
kiếp. Đến thời Phật Tổ Thích Ca Go/zma ra đời, 
vị sư có tâm rộng lòng bố thí thọ sinh vào làm 
con trai vua Kosaia. Là vị Hoàng tử được sống 
trong sự vinh quang của cung vàng điện ngọc, 
trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ... giàu sang phú 
quý. 

Còn vị sư không rộng lòng bố thí lại thọ 
sinh vào làm con trai người nữ nô tì nghèo nàn 
phục dịch trong cung điện. 


Vào một ngày nọ, Thái tử con vua Kosala 


74 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


nằm trên long sàng, do phước báu đặc biệt đã tạo 
từ quá khứ, mà Thái tử nhớ biết được quá khứ và 
có sự hiểu biết được rõ ràng do nguyên nhân nào 
từ quá khứ mà mình được thọ hưởng cảnh giàu 
sang cung vàng điện ngọc này! Trong khi suy tư 
về quá khứ, Thái tử bỗng nhớ đến một vị sư bạn 
thân từ thời Đức Phật Kassapa: "Vào thời ấy ta 
thường động viên thúc đẩy vị sư bạn của ta hãy 
khẩn trương rộng lòng bố thí, nhưng người ấy 
vẫn không chịu nghe theo. Không biết bây giờ 
bạn ta đã thọ sinh về đâu?" Nghĩ đến đó Thái tử 
thấy ở dưới cung điện, vị sư bạn mình đã hạ sinh 
làm con trai của nữ nô tì nghèo nàn phục dịch 
trong cung điện. 

Gặp lại người bạn xưa trong cung điện, Thái 
tử cất giọng hỏi vói xuống dưới rằng: 

- Này bạn! Vào kiếp xưa ta thường động 
viên thúc đây bạn bố thí nhưng bạn không chịu 
nghe theo, do nhân đó mà nay bạn phải chịu thọ 
sinh vào gia đình người hầu hạ. 

- Này bạn, hãy nhìn kỹ vào ta! Bây giờ ta 
đang nằm trên giường vàng ghế ngọc, chung 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 75 


quanh gắm vóc lụa là... ấy là bởi nhân của sự 
rộng lòng bố thí của ta từ trước vậy. 

Con trai người nữ nô tỳ bấy giờ đáp trả lại 
rằng: 

- Này Thái tử! Bạn bây giờ dù có cung vàng 
điện ngọc, gắm vóc lụa là, nhưng suy cho cùng 
tất cả cũng chỉ là tứ đại: Đất, Nước, Gió và Lửa 
mà thôi. Tất cả rồi sẽ bị tiêu hoại, cũng như ta 
bây giờ, giường rách áo tơi đưới gầm cung điện, 
nhưng tất cả cũng chỉ là do tứ đại hợp thành, 
chăng khác gì bạn đâu! 

Ngay vào lúc đó, nàng công chúa Sznana 
con của Đức Vua - là người chị của Thái tử nghe 
cuộc nói chuyện giữa hai trẻ này, nàng giật mình 
kinh ngạc thầm nghĩ rằng: “Hz¡ ứrẻ này vào độ 
tuổi chưa biết nói mà lại nói chuyện được ”. Đặc 
biệt hơn nữa, chúng lại có sự hiểu biết sâu sắc về 
bản chất câu tạo của mọi sự vật, như tất cả chỉ là 
đất, nước, gió, lửa. Điều hy hữu này khó ai mà 
hiểu rõ nguyên nhân, chỉ có Đức Phật mới có thể 
hiểu được. Ta nên đến hỏi Ngài mới được. 


76 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


Sau đó nàng công chúa Szmana cùng với 
500 cô hầu nữ thăng 500 cỗ xe đi thắng đến Kỳ 
Viên Tịnh Xá tại kinh đô thành Xá Vệ, nơi Đức 
Phật Gotama đương ngự. Sau khi đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, nàng ngồi một nơi hợp lẽ rồi cung kính 
thưa rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Nếu trong Tăng 
đoàn đệ tử Ngài, có hai người đều ngang nhau 
về Giới (Đức hạnh), đều ngang nhau về đức tin và 
ngang nhau về trí tuệ. Trong hai người đó, một 
người có sự bố thí cũng đường, còn người còn lại 
không có sự bố thí cũng đường. Nếu sau khi thân 
hoại mạng chung, đồng được sinh về cõi trời thì 
giữa hai người đó có gì đặc biệt không? Có gì 
khác nhau không? 

Đức Phật khẳng định: 

- Có sự đặc biệt khác nhau, nầy Sumanal 

- Tuổi thọ tại cõi trời, sắc đẹp tại cõi trời, 
giàu sang tại cõi trời, tuỳ tùng đông hầu hạ tại cõi 
trời, oai lực danh xưng tại cõi trời. 


Nây Sưmana! Người lúc trước có sự bô thí 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí với 


hơn hắn người không có bố thí về năm phước báu 
này. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Sau khi hết tuổi 
thọ tại cõi trời, nêu đầu thai xuống trần gian làm 
loài người thì giữa hai người đó có gì đặc biệt 
không? Có gì khác nhau không? 

- Tuôi thọ dài tại cõi người, giàu sang tại cõi 
người, sắc đẹp tại cõi người, tuỳ tùng đông tại 
cõi người và có oai lực danh xưng tại cối người. 
Nẵy Sưmana! Người lúc trước có sự bố thí sẽ hơn 
hắn người không có sự bồ thí về 5 phước báu này 
trong thế giới loài người. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Nếu cả hai người 
ấy cùng rời khỏi gia đình để trở thành bậc xuất 
g1a tu hành thì có gì đặc biệt khác nhau giữa hai 
người? 

- Nầy Swmuana! Mặc dầu tuy bề ngoài giống 
nhau về hình thức là bậc xuất gia, nhưng có sự 
đặc biệt khác nhau giữa hai vị Tỳ Kheo ấy. Vị tỳ 
kheo có nhân bồ thí từ trước hơn hắn vị Tỳ Kheo 
không có nhân bố thí từ trước bởi các pháp sau: 


78 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


° Nếu có nhu cầu xin thọ nhận sự cúng 
dường về vải vóc Ÿ-Casa, thì sẽ được nhiều Y- 
Casa. Nếu không có nhu cầu xin thọ nhận sự 
cúng dường thì cũng được ít Y-Casa. 

° Nếu có nhu cầu xin thọ nhận về cơm, 
vật thực, thì sẽ được nhiều cơm và vật thực, nếu 
không có nhu cầu thọ nhận về cơm và vật thực, 
thì cũng nhận được ít. 

° Nếu có nhu cầu xin thọ nhận sự cúng 
dường về thuốc men chữa bệnh, thì sẽ được thọ 
nhận nhiều thuốc men chữa bệnh. Nếu không có 
nhu cầu về thọ nhận thuốc men đề chữa bệnh, thì 
cũng nhận được ít. 

° Nếu có nhu cầu xin thọ nhận sự cúng 
dường về chỗ ở, thì sẽ được chỗ ở tốt lành. Nếu 
không có nhu cầu xin thọ nhận chỗ ở, thì cũng 
được chỗ ở. 

- Là người thỏa thích trong nhiều cử chỉ 
hành động, tư cách tác phong lịch sự, rất ít thể 
hiện những tư cách tác phong không đẹp mà 
mình không vừa lòng. 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 79 


- Là người thỏa thích nhiều đối với những 
lời nói có tư cách, có lợi ích và rất ít thể hiện về 
những lời nói không đẹp, không có lợi ích. 

- Nếu tâm thỏa thích nhiều về sự cung kính 
cúng dường của người khác, thì sẽ được thọ nhận 
sự cung kính cúng dường của người khác. 

- Ngược lại, nếu không thỏa thích sự cung 
kính cúng dường @ một phương điện nào đó) thì sẽ 
thọ nhận được ít sự cung kính cúng đường ấy. 

- Nầy Sưmana! Vị Tỳ Kheo có sự bố thí từ 
trước hơn hăn vị không có sự bồ thí từ trước bởi 5 
phước báu trên trong đời sống xuất gia tu hành... 

- Kính bạch Đức Thế tôn! Nếu cả hai Tỳ 
kheo cùng tinh tấn hành đạo và cùng chứng đắc 
đạo quả 4 /a hán, thì có sự đặc biệt khác nhau gì 
giữa hai bậc thánh A la hán này chăng? 

- Nẵy Sưuana! Như lai không nói rằng là có 
sự khác nhau g1ữa hai bậc Thánh nhân đã đắc đạo 
quả A la hắn này. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Vô cùng tuyệt 
vời thay! Vô cùng vi diệu thay! Kính Bạch Đức 


80 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


Thế Tôn! Điều không thê thành tựu mà luôn luôn 
thành tựu. Sự bố thí là việc làm hợp lẽ. Các việc 
phước thiện là việc đáng nên làm. 

- Nẵy Sưmana! Với các quả lành này sau khi 
sinh vảo cõi trời cũng được hưởng sự an lạc thù 
thắng. Khi sinh vào cõi người cũng được hưởng 
thọ các phước lành ấy. Thậm chí các quả lành ấy 
vẫn bảo trợ đời sống vị Tỳ Kheo cho đến thời 
gian cuối cùng khi nhập vào Niết Bàn vô sinh bất 
diệt. 

- Đó là những sự thật! Đó là điều thực tế! 

- Này Sumamal 

* Như mặt trăng giữa bẩu trời kia không 
bợn nhơ, không vần đục. Ảnh sáng của nó lấn át 
những vì sao đêm như thể nào thì cũng vậy: 

Trong thế gian này người có đây đủ giới 
đức, đây đủ đức tin, lại thêm rộng lòng bố thí 
thì sẽ hưởng những quả lành thù thắng hơn hẳn 
người có giới, có đức tin mà không rộng lòng bố 
thí dường như thể ấy. 


- Quả đúng như vậy, nây 5zranal 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 81 


Người bố thí sẽ hơn hắn người không bồ thí 
bởi 5 pháp: 

» Tuổi thọ dài. 

- Dung sắc xinh đẹp. 

- Tuỳ tùng đông, nhiều oai lực. 

» Giàu sang phú quý. 

° Khi chết sinh về cõi trời và thọ hưởng 
được nhiều an lạc. 


$3. Chuyện Hoàng Hậu Malliha 
(Kinh Aguttaranikaya - Bài kinh Mallikasutta) 


Cách đây hơn 2500 năm về trước, tại nước 
Ấn Độ, trong thành Sava/hï. Vào một thuở nọ Đức 
Phật ngự tại Jefavana (Kỳ Viên Tịnh Xá) - của ông 
trưởng giả Cấp Cô Độc. Khi ấy có Hoàng Hậu 
Mallika đến hầu đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng: 

1. Kính bạch Đức Thế Tôn! Do nhân duyên 
nào mà trong thế gian này có một số phụ nữ 
không những không có hình dáng xinh đẹp, da 


82 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


dẻ khô căn, ngũ quan không cân đối, không đáng 
cho phần đông chiêm ngưỡng mà lại còn là người 
nghèo nàn, không có oai lực danh tiếng, địa vị 
trong xã hội? 

2. Kính bạch Đức Thế Tôn! Do nhân duyên 
nảo có số phụ nữ hình dáng không xinh đẹp, ngũ 
quan không cân đối xấu xí, không đáng cho phần 
đông chiêm ngưỡng, tuy thế lại là người giàu 
sang, nhiều tải sản, thọ dụng được nhiều thứ của 
cải và có oal lực danh tiếng, địa vị trong xã hội? 

3. Kính bạch Đức Thế Tôn! Do nhân duyên 
nào có số phụ nữ dung nhan vô cùng xinh đẹp, 
hài hòa cân đối và duyên dáng, đáng chiêm 
ngưỡng thỏa thích cho phần đông, tuy nhiên lại 
là người nghèo khó, không có tài sản, không thọ 
dụng được của cải, cũng như không có địa vị, 
danh tiếng trong xã hội? 

4. Kính bạch Đức Thế Tôn! Do nhân duyên 
nào có số phụ nữ hầu như được toàn diện về nhiều 
mặt, là người có dung nhan vô cùng xinh đẹp, 
duyên dáng, là nơi thỏa thích chiêm ngưỡng cho 
phân đông, không những vậy mà còn là người 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 83 


giàu sang phú quý, có nhiều tài sản, thọ hưởng 
được nhiều của cải?, có danh tiếng và địa VỊ cao 
quý trong xã hội? 

Sau khi nghe xong, Đắng Thiên Nhân Sư 
thuyết giảng rằng: 

1a - Nầy AM⁄aiiikã! Trong thế gian này có số 
phụ nữ tính tình nóng nảy, tính khí bất thường, 
dễ dàng nổi cơn thịnh nộ khi có ai xâm phạm 
đến, dù là việc nhỏ vụn, biểu hiện sự không hài 
lòng, nóng giận, đữ dẫn, gây thù chuốc oán với 
người khác. Không những thế lại còn không có 
đức tin vào thiện pháp, không hoan hỷ tạo phước 
thiện, bố thí cơm, nước, hoa quả, thuốc men, vật 
thơm, dầu thoa, các phương tiện, vải vóc, y phục, 
đèn dầu, chỗ ở, chỗ năm ngồi... đến các bậc xuất 
gia, Bà la môn... Tính tình họ đồ ky, ganh ty đối 
với những người có của cải tài sản. Đem tâm ty 
hiềm với sự làm phước của người khác. Ganh ty 
với những người được lợi lộc, được quần chúng 
cung kính, mến mộ ... và họ còn làm nhiều việc 
2. Vì trong đời có kẻ giàu sang nhưng lại không thọ hưởng 


được của cải của chính mình. 


84 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


sái quấy khác... 

+ Số phụ nữ này sau khi chết, nếu do ảnh 
hưởng một phước lành nào đó trong quá khứ, 
được tái sinh trở lại làm người thì sẽ là người có 
hình dáng không xinh đẹp, da dẻ sần sùi, đường 
nét dung nhan xấu xí, tứ chi, ngũ quan tai mắt 
không đẹp, không trong sáng, là người không có 
sự hấp dẫn cho thị hiểu chiêm ngưỡng của phần 
đông. 

Không những thế còn là người nghèo khó, 
khổ cực, không có tài sản, không thọ hưởng được 
của cải và có địa vị danh tiếng thấp kém trong xã 
hội. 

2a. - Này Mailikã! Trong thế gian này, có số 
phụ nữ tính tình hung hãn, dữ dẫn, dễ dàng nổi 
cơn thịnh nộ, tuy vậy nhưng lại có đức tin, có tâm 
tạo phước điền bố thí hoa, quả, cơm nước.... đến 
các Đạo sĩ, Bà la môn... Số phụ nữ ấy không có 
tâm đồ ky với những lợi lộc, không ganh ty với 
những người được tán dương khen ngợi, được sự 
cung kính cúng đường, thương yêu kính mến của 
những người khác. 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 85 


+ Những người phụ nữ này, nếu được tái 
sinh trở lại làm người, thì thân sắc không xinh 
đẹp, da dẻ khô căn, dung mạo xấu xí, không 
là nơi đáng chiêm ngưỡng thỏa thích của phần 
đông. Tuy nhiên, lại là người giàu sang phú quý, 
có nhiều tài sản và thọ hưởng được của cải, có 
oai lực, danh tiếng, địa vị cao quý trong xã hội. 

3a - Nầy Maiiikã! Trong thế gian này có số 
phụ nữ không có nhiều tính sân hận, tâm không 
có nhiều mệt mỏi, nếu bị người ta có nhiều lời 
xúc phạm đến cũng không bắt bình, không nổi 
cơn thịnh nộ dữ dẫn, không có tính khí bất thường 
hay gây hiềm hận với người khác, không có hành 
động biểu hiện rõ sự bất bình, nóng giận, sự 
không ưa thích đến người khác. Tuy nhiên, người 
này không có tâm tạo phước thiện, hoan hỷ bố 
thí hoa quả, cơm nước, vật thơm, vật thoa,... đến 
các hàng Đạo sĩ, Bà la môn... lại có tâm đỗ ky 
với người nhiêu lợi lộc, ganh ty với những người 
được sự tán dương khen ngợi, được sự thương 
yêu, quý mến, cung kính cúng dường của người 
khác, đồng thời thể hiện những hành động sai 


86 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


lầm về sự đồ ky, ganh ty ấy. 

+ Số phụ nữ này sau khi chết, nếu như được 
tái sinh trở lại làm kiếp người thì có dung nhan 
vô cùng xinh đẹp, hải hòa, cân đối, duyên dáng, 
là nơi xứng đáng cho thị hiểu chiêm ngưỡng của 
phần đông. Tuy nhiên, lại là người nghèo khó, 
khổ cực, không có tài sản, không thọ hưởng được 
của cải cũng như không có oal lực, địa vị cao quý 
trong xã hội. 

4a - Này Mailikã! Trong thế gian này có số 
phụ nữ không có nhiều tính sân hận, không có 
nhiều bực dọc, mệt mỏi, nếu bị người ta có nhiều 
lời xúc phạm, cũng không nổi cơn thịnh nộ dữ 
dẫn, không có tính bất thường hay hiềm hận với 
người khác, không có hành động cư xử thể hiện 
T sự nóng giận, sự bất bình hay sự không vui 
thích đến người khác. Không những thế mà còn 
có tâm hoan hỷ làm phước bố thí hoa quả, cơm 
nước, vật thơm, vật thoa, thuốc men,...đến các 
hàng Đạo sĩ, các bậc xuất gia... Là người không 
có tâm đó ky với những lợi lộc, không ganh ty 
với những người được sự tán dương, khen ngợi, 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 87 


được sự thương yêu quý mến, cung kính, cúng 
dường của người khác. 

+ Những phụ nữ này sau khi chết nêu được 
tái sinh trở lại loài người thì là người có dung 
nhan tuyệt sắc, làn da mịn màng tươi mát, đáng 
là nơi thỏa thích chiêm ngưỡng cho phần đông, 
còn là người giàu sang, nhiều tài sản, thọ hưởng 
được của cải, có oai lực, danh tiếng và địa vị cao 
quý trong xã hội. 

* Nầy Mailika! Do nguyên nhân và hạnh 
nghiệp của số phụ nữ có tính tình nóng nảy, tính 
khí bắt thường, dễ dàng nổi cơn thịnh nộ khi có ai 
xâm phạm đến, dù là việc nhỏ vụn, biểu hiện sự 
bất bình, nóng giận, dữ dẫn, gây thù chuốc oán 
với người khác... Do đó, kiếp hiện tại này cho 
quả là nhan sắc không xinh đẹp, không đáng cho 
phần đông thỏa thích chiêm ngưỡng. 

* Này Mailika! Do nguyên nhân và hạnh 
nghiệp không từng tạo nhân phước điền, làm 
phước bồ thí cơm nước, hoa quả, thuốc men, vải 
vóc. y phục, phương tiện chỗ ở... đến Đạo sĩ, Bà 
la môn từ tiền kiếp, mà kiếp hiện tại này cho quả 


88 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


là người nghèo khó, không có tài sản... 

* Này Ä⁄ailikãt Do nguyên nhân và hạnh 
nghiệp không có nhiều tính sân hận, tâm không 
có nhiều mệt mỏi, nếu bị người ta có nhiều 
lời xúc phạm đến cũng không bất bình, không 
nôi cơn thịnh nộ dữ dẫn, không có tính khí bất 
thường hay gây hiềm hận với người khác, không 
có hành động biểu hiện rõ sự bất bình, nóng giận, 
sự không ưa thích đến người khác ... từ kiếp quá 
khứ, mà kiếp hiện tại này cho quả là người nữ có 
dung nhan xinh đẹp diễm kiều, duyên dáng, làn 
da tươi mát, mịn màng... đáng là nơi thỏa thích 
chiêm ngưỡng của phần đông. 

* Nầy AM/aiwa! Do nguyên nhân và hạnh 
nghiệp thường làm phước bố thí cơm nước, hoa 
quả, thuốc men, ... đến các Đạo sĩ, Bà la môn... từ 
tiền kiếp mà kiếp này cho quả được giàu sang phú 
quý, nhiều tài sản, thọ hưởng được nhiều của cải... 

* Nầy Mailika! Do nguyên nhân và hạnh 
nghiệp không có lòng đồ ky, không ganh ty đối 
với những người được nhiều lợi lộc, được sự tán 
dương, cung kính cúng dường của người khác, 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 89 


cũng như không làm hư hoại lợi lộc, thanh danh 
của người khác... từ tiền kiếp mà kiếp này cho 
quả là người có công danh, địa vị cao quý trong 
xã hội. 

Sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết giảng 
xong, bà chánh cung Hoàng Hậu bèn cung kính 
thưa rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! 

Do kiếp trước của con là người có tâm sân 
hận, nóng nảy, bực tức, tính khí thất thường, dễ 
dàng nôi cơn thịnh nộ, biểu hiện rõ sự hung hãn 
dữ dẫn, gây hiềm hận với người khác dù chỉ có 
một vài lời nói xúc phạm đến con. Do vậy mà 
kiếp này dung nhan con không được xinh đẹp, da 
dẻ khô cằn không xứng đáng cho sự thỏa thích 
chiêm ngưỡng của phần đông. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! 

Do tiền kiếp con có tâm tạo phước bố thí 
cơm nước, thuốc men, y phục, vải vóc ... đến các 
hàng Đạo sĩ, bậc xuất gia, Bà la môn :.. mà kiếp 
này con là người giàu sang phú quý. 


90 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


- Kính bạch Đức Thế Tôn! 

Do tiền kiếp con là người không có tính 
ganh ty và đỗ ky với những người được lợi lộc, 
được sự trọng vọng cung kính, cũng như không 
có lòng ganh ty với những người được sự thương 
yêu quý mến của những người khác, do vậy mà 
hiện tại con là người có địa vị cao quý. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! 

Trong quốc độ này, tất cả những phụ nữ thuộc 
nhiều dòng tộc khác nhau: Bà la môn, hoàng tộc, 
công khanh, tướng phủ... Con là người có địa vị 
cao quý đặc biệt hơn tất cả những người phụ nữ ấy. 
Những người phụ nữ ấy đều dưới quyền cai quản 
của con. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! 

Bắt đầu hôm nay trở về sau, con sẽ cô gắng 
kiềm chế, không đề cho nhiều sân hận, nóng nảy, 
bực tức phát sinh cho dù người khác có nặng lời 
xúc phạm đến con chăng nữa... 

- Con sẽ phát tâm hoan hỷ làm phước bố thí 
vật ăn, thức uống, chỗ ở.... đến chư Đạo sĩ, Bà la 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 9] 


môn, các bậc xuất gia mô phạm trong thế gian ... 

- Con sẽ không có tính ganh ty đến sự cúng 
dường bố thí của người khác, không làm hành 
động sai trái ảnh hưởng đến lợi ích của người 
khác bởi do tính ích kỷ, đó ky nhỏ nhen của con 


~ 


nữa. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! 

Con vô cùng hoan hỷ bởi lời dạy cao quý 
của Ngài quá sức rõ ràng! 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! 

Kính xin Ngài chứng minh cho con là Người 
cận sự nữ có đức tin trong sạch và xin nương tựa 
nơi ân đức Tam Bảo từ nay đến trọn đời. 


4. Chuyện về Đạo sĩ Akiti. 
(Giảng Pháp đến vua trời Đề Thích) 


Tại kinh đô Baranasi (Ba-la-ng¡) do Đức Vua 
Wamada cai quản, trong dòng họ Mahasala có 
một gia đình phú hộ có tiền của lên đến 800 triệu. 
Họ sinh hạ được một người con trai tên là 4⁄7. 


92 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


Khi 4ki¡ đến tuổi biết đi thì ông bà sinh ra 
được một người con gái nữa tên là Wasavaii. 

Đến tuổi trưởng thành, 4# được đến 
trường Đại học. Sau khi học thông thạo thập bát 
ban võ nghệ, binh thư yếu lược, chiêm tỉnh, địa 
lý... chàng trở về quê hương thăm cha mẹ. Ông 
bà nay đã già yếu nên giao phó của cải, tài sản, 
vàng bạc cho chàng là người con trai có trí tuệ. 

Cha mẹ chàng sau khi qua đời thì 4⁄7 Trí 
tuệ thọ lãnh gia tài và trở thành phú hộ trẻ. 

Chàng phú hộ trẻ suy nghĩ rằng: Từ thời tổ 
tiên, ông bả, cha mẹ ta đã lần lượt qua đời, nhưng 
không một ai mang theo được một chút tải sản gì, 
của cải lần lượt đã bỏ ông bà cùng cha mẹ ta! Bây 
giờ đến phiên ta, sau khi ta qua đời, tất cả của cải 
này sẽ phải theo ta. Nghĩ vậy mà chàng phú hộ 
trẻ bàn bạc với người em gái. 

- Nầy em gái! Ông bà, cha mẹ của chúng ta 
mất đi, song chẳng mang theo được chút của cải 
gì. Chúng ta sẽ mang theo của cải này sau khi 
chết bằng cách bố thí tất cả để tạo phước lành, 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 93 


rồi sông cuộc đời đạo sĩ, em có bằng lòng không? 

- Nầy anh! Chỗ tài sản này anh đã từ bỏ nó, 
như nhồ đi một bãi nước bọt thì em đây lẽ nào 
nhận nó được sao? 

Sau khi bàn bạc xong, hai anh em dựng đàn 
trại trước nhà đề bó thí suốt 7 ngày 7 đêm. Song 
với 800 triệu của cải, hai anh em bố thí không 
thê nào hết được, bèn viết bảng dán lên cửa rằng: 
"' Những ai cần vật gì trong nhà này thì hãy đến 
mà chọn lấy.” Rồi họ ra đi. 

Họ đi vào rừng cách xa thành Ba-la-nại 
khoảng 2-3 dặm. Hai anh em bắt đầu đời sống 
đạo sĩ tu hành tại đó. 

Theo gương của chàng trai 4#7/fi giờ đã trở 
thành đạo sĩ, dân trong kinh thành lần lượt cũng 
kéo vào rừng. Rồi họ cũng được đạo sĩ 471i hiền 
từ dạy dỗ, hướng dẫn tu hành. Dần dần, số lượng 
người ổi theo đạo sĩ 4/7 ngày một đông thêm 
và như thế khu rừng trở nên không còn yên tịnh 


~ 


nưa. 


Một đêm nọ, đạo sĩ 4⁄77 đã lặng lẽ rời 


94 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


khỏi khu rừng đi đến một khu vườn gần quốc độ 
Damila để độc cư hành đạo tại đó. Sau một thời 
gian đêm ngày nỗ lực cần mẫn, đạo sĩ 487 đã 
đắc được các pháp thần thông. 

Ít lâu sau, người em gái đạo sĩ 4#i/ cũng 
tìm đến gặp được Ngài, rồi lần này mọi người 
lại kéo đến thật đông hơn lần trước. 

Lần thứ ba, vận thần thông đã chứng đắc, 
Ngài bay đến đảo Rắn, gần đảo của loài Rồng. 
Dưới một cội cây to trên đảo ấy, Ngài cất một 
cốc lá nhỏ để ở. Mùa mưa, rồi mùa nắng cũng 
như mùa lạnh trôi qua, Ngài cũng chỉ ở một chỗ, 
sông cuộc đời tri túc chỉ với lá cây, trái cây hay 
vỏ cây luộc để duy trì thọ mạng hành đạo trong 
suốt 12 năm ròng. 

Thời gian ấy, ngai vàng của vua trời Để 
Thích bỗng trở nên căng cứng lại mà không còn 
mềm mại như trước. Thấy sự lạ, đức Đề Thích 
giật mình: - “7h gian có chuyện gì lạ lùng xảy 
ra đây ?” Ngài dùng thiên nhãn nhìn xuống trần 
gian quan sát thấy đạo sĩ 4#¿/⁄¡ đang nỗ lực hành 
đạo. Vua trời Đề Thích suy nghĩ rằng: - “Không 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 95 


rõ vì cở gì mà vị đạo sĩ này lại nỗ lực tỉnh cần 
thế kia! Tính chuyện tranh giành ngôi báu của ta 
chăng?” Nghĩ đến đấy, đức Đề Thích thấy lòng 
mình bồn chồn lo âu, đứng ngồi không yên. “Để 
rõ sự thể, ta phải đi hỏi đạo sĩ này mới được ”. 

Ta với hình tướng như thế này thì không 
thể nào hỏi được. Rồi vua trời Đề thích hóa hiện 
thành một vị Bà la môn đi khất thực. 

Buổi sáng, đợi đến lúc lá cây đã luộc xong và 
đạo sĩ Akiz chuẩn bị dùng, vị Bà la môn với túi 
vải và bát nhỏ tiễn đến trước cốc lá. Thấy người 
Bà la môn đến xin vật thực, đạo sĩ 4ki/i trong lòng 
hoan hỷ vì tự thấy mình thật là may mắn: 

"Ta đã bị gián đoạn sự bố thí cúng dường 
suốt 12 năm nay rồi, hôm nay cơ hội bố thí đã 
đến, ta sẽ bồ thí!" 

Nghĩ vậy, Ngài gọi người Bà la môn đến và 
đồ tất cả phần lá luộc có được vào bát ông ta. Với 
ý nghĩ: "7 sẽ nhịn ngày hôm nay". Với sự bỗ thí 
vừa mới làm, hoan hỷ trong lòng phát sinh làm 
Ngài no vui trọn ngày hôm ấy. 


96 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


Ngày hôm sau, vua trời Đề Thích trong hình 
dáng của người Bà la môn cũng lại đến. Rồi lại 
ngày hôm sau nữa, cứ như vậy, sự việc lại tiếp 
tục diễn ra giống như ngày đầu. 

Vua trời Đề Thích nghĩ ngợi: “Đã ba ngày 
nhịn đói để bố thí cho ta rồi, sức lực của đạo sĩ 
ắt có phần mỏi mệt. Nhưng sao khuôn mặt đạo sĩ 
vẫn hằng rạng ngời một vẻ an nhiên tự tại thể kia! 
Chắc hắn đạo sĩ này có một điều gì phi thường 
đáy? 1a phải hỏi rõ cho tô tường mới được. ” 

Đức Đề Thích lo âu sợ mất ngôi vương vị mà 
hỏi: “Này ông Đạo sĩ cao quý! Tại sao ông không 
sống cùng với thể giới loài người, mà lại một mình 
trên đảo hoang văng này? Tại sao ông xa lìa hạnh 
phúc của loài người? Ông mong muốn hạnh phúc 
gì cao thượng hơn chăng...? Ông mong cầu mình 
sẽ đạt được điều øì lớn lao hơn hạnh phúc của loài 
người chăng? ” 

Bởi đã chứng đắc được các pháp thần thông 
linh diệu, hiểu biết được nội tâm của người khác, 
nên Đạo sĩ 4# đã đọc được sự lo âu của Vua 
trời Đề Thích. 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 97 


Ngài thầm nghĩ rằng: "7ø sẽ nhân cơ hội mà 
dạy dễ vị Wua trời này mới được. ” 

Ngài bèn nói: 

- Này Thiên Vương! 

"Tất cả những sự sinh thành trên đời này là 
khổ. 

Tắt cả sự sinh thành rồi đều bị hoại diệt, sự 
diệt là khổ. 

Vô mình không biết đến sự sinh thành, sự 
hoại diệt ấy để rồi chết đi là khổ. Của cải, tài sản 
rồi cũng sẽ hoại diệt. ” 

- Này Thiên Vương! 

Ngay cả ngai vàng, ngôi vị Thiên chủ của 
Ngài, tại cung trời Đao Lợi, cho dù tuổi thọ có 
đải so với thời gian của loài người 36 triệu 500 
ngàn năm chăng nữa, nhưng rồi cũng sẽ đến hồi 
hoại diệt mà thôi! 

- Đề thoát khỏi 3 sự thống khổ đó và chứng 
đạt Niết Bàn cao thượng là mục đích hành đạo 


của ía vậy. 


98 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


5. Đức Chuyển Luân Vương 


Đức Chuyên Luân Vương là vị vua cai quản 
cả 4 châu thiên hạ, gọi là Đức Chuyên Luân 
Vương, khi mà Ngài ở đâu thì xe báu của Ngài 
liền đến bên cạnh để chờ lệnh Ngài. 

Bất kê nơi đâu, khi mà xe báu đến, thì các 
quốc vương tại các quốc độ ấy tự đến quỳ mọp 
cung kính đảnh lễ và thưa rằng: 

- “ Kính bạch Ngài! Xin Ngài nhận chúng 


3. Bốn châu trong thiên hạ: Theo Kinh điển diễn tả rằng 
trong vũ trụ rộng lớn này, có trái núi Tu Di to lớn vô cùng 
vĩ đại. Nằm ở lưng chừng núi này có bốn châu nằm về 
bốn phía của núi này. Quả địa cẩu mà chúng ta đang ở 
đây gọi là: 

1. Nam Thiện Bộ Châu, ba châu còn lại nằm về ba 

phía là: 

2. Bắc Cụ Lô Châu. 

3. Đông Thắng Thần Châu. 

4. Tây Ngưu Hóa Châu. 
Đức Chuyển Luân Vương chủ trì cai quản cả thảy bốn 
Châu rộng lớn này. 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 99 


tôi cùng với toàn dân trong quốc độ này là thuộc 
về Ngài. Chúng tôi xin làm những người hầu hạ 
trung thành nhất của Ngài. Kính xin Ngài dạy 
bảo chúng tôi, chúng tôi xin dâng toàn quốc độ 
này đến Ngài ” 

Như vậy, Đức Chuyên Luân Vương là 
người mà được các Đức Vua tôn trọng, kính 
nề và gởi gắm, dâng quốc độ của mình. Bắt kể 
quốc độ nào, Ngài không cần dùng binh khí hay 
đao trượng để chinh phục. Chỉ cần Ngài có sự 
mong muốn thì tất cả đều đến trước Ngài quỳ 
mọp mà xin làm tôi tớ và gởi gắm quốc độ đang 
trị vì cho Ngài. 

Đức Vua Chuyên Luân Vương là người 
được tất cả kính nề bởi uy lực đại phước báu của 
Ngài. 

Đức Vua Chuyển Luân Vương không cần 
thiết phải đặt ra nhiều luật pháp để trị vì thiên hạ, 
toàn bộ các cõi để có sự thanh bình, êm ấm, đi 
đến đâu Ngài cũng giảng năm pháp đề cai trị thần 
dân trong thiên hạ. 


Năm pháp mà Đức Chuyên Luân Vương cai 


100 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


trị là: 

1. Hãy tránh xa sự sát sinh. 

2. Hãy tránh xa sự trộm cấp. 

$3. Hãy tránh xa sự tà dâm. 

4. Hãy tránh xa sự nói dối. 

5. Hãy tránh xa sự dễ duôi uống rượu và 
dùng các chất say. 

Với lời dạy năm điều này mà Đức Vua 
Chuyên Luân Vương thống trị cả mặt đất, cả thế 
giới được an vui, hoà bình. Như vậy, thật sự là 
một Đức Chuyên Luân Vương có đại uy lực về 
thần thông, đại uy lực về phước báu bất khả tư 
nghì. 

Khi mà Đức Chuyên Luân Vương hết tuôi 
thọ, thì ngôi Chuyên Luân Vương chỉ được 
truyền lại cho người con trai lớn, chứ không một 
ai khác. 

Con trai của Đức Chuyên Luân: Vương, 
không aI có thể thay thế được! Tại vì sao? Bởi vì 
Hoàng hậu của Đức Chuyên Luân Vương cũng có 
nhiều uy lực và nhiều khả năng đề bảo hộ cho con 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 101 


trai của bà được đầy đủ sung mãn mọi mặt. 

Đức Chuyên Luân Vương có đầy đủ bảy 
loại báu trong thế gian: 

1. Xe báu (có thể chở một số lượng lớn người đi 
trên hư không) 

2. Châu ngọc báu (ñgọc Mani, ngọc Như ý ...) 

3. Hoàng hậu báu (có nhan sắc xinh đẹp, da mát 
vào mùa hè và ấm vào mùa đông...) 

4. Phú hộ báu (những người giàu sang làm chủ 
các kho tàng trên thế gian, khi cần Đức Chuyển Luân 
Vương mời gọi các phú hộ báu đến để hỗ trợ cho Ngài...) 

3. Voi báu (có thể đưa Ngài bay quanh bốn biển 
và quay trở về kịp bữa ăn sáng). 

6. Ngựa báu (có thể đưa Ngài bay quanh bốn 
biển và quay trở về kịp bữa ăn sáng). 

7. Con trai báu (người xứng đáng kế thừa ngai 
vàng khi đức Chuyển Luân qua đời). 

Hằng tháng, tới ngày Bát quan trai giới, 
Đức Chuyên Luân Vương tắm gội sạch sẽ và 
phát nguyện thọ trì bát quan trai giới trong sạch... 


102 Những Lời Dạy Vàng Của Đúc Phật 


6. Tích chuyện bố thí com 


Tính ngược thời gian cách đây chín mươi tư 
quả đất về trước, có một Đức Phật ra đời hiệu là 
SIidatIa. 

Vào một thuở nọ, Đức Phật 57đza/ía trên 
đường trì bình khất thực. Nhìn thấy sắc tướng 
phát ra ánh sáng, dung mạo trang nghiêm từ 
Ngài, một chàng trai phát sinh sự tôn kính, cung 
thỉnh Ngài về nhà, cúng đường cơm đến Ngài. 

Do nhân lành đó, bắt đầu kê từ kiếp ấy, sau 
khi chết chàng trai thường tái sinh vào các cõi 
trời, cõi người, hưởng được nhiều sự giàu sang, 
an lạc và không có một lần nào tái sinh vào một 
trong bốn đường ác đạo. Kiếp cuối cùng của 
chàng trai ấy được sinh vào thời Đức Phật Thích 
Ca ra đời, là một người đại phú, xin xuất gia trở 
thành Tỳ Kheo hành đạo và chứng đắc đạo quả 4 
la hán an vui giải thoát vĩnh viễn. 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 103 


7. Tích chuyện bố thí nước 


Vào thời quá khứ có một Đức Phật hiệu là 
Padumuffara, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, trong 
Giáo Pháp của Ngài, các bậc thiện nam, tín nữ 
đến tưới nước vào cây Bồ Đề để tưởng nhớ ân 
đức Từ BI của Ngài. 

Vào lúc bấy giờ có một chảng trai trẻ tay 
bưng một lọ nước đẹp, trong lọ chứa đựng nước 
hoa thơm, đến tưới vào gốc cây Bỏ Đề. Bắt đầu 
từ kiếp đó, chàng trai ấy thọ sinh vào cõi trời Đao 
Lợi và thường tái sinh làm vua loài trời, vua loài 
người trong nhiều kiếp, hưởng thụ được nhiều sự 
an lạc. 

Kiếp cuối cùng của chàng trai ấy được sinh 
vào thời Đức Phật Thích Ca, xin xuất gia trở 
thành Tỳ Khưu hành đạo và chứng đắc đạo quả 4 
la hán giải thoát vĩnh viễn sanh tử luân hồi trong 
3 cõi và 4 đường đau khổ. 


104 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


8. Tích chuyện về bố thí hoa 


Vào một ngày nọ, Đại Đức Mục Kiên Liên, 
dùng thần thông đi du hóa tại cõi trời ngoạn cảnh. 
Thấy trên một hồ nước nhiều loài hoa sen đua nở 
trông thật đẹp mắt. Giữa hồ nước ấy Ngài phát 
hiện ra một tòa lâu đài vô cùng nguy nga tráng lệ, 
thấy một nữ Thiên chủ giữa đám Thiên nữ đang 
hầu hạ. 

Ngài bèn đến hỏi: 

- Nầy nữ Thiên chủ! Do nhân lành nào mà 
nàng có được sự huy hoảng này? 

Nữ Thiên chủ cung kính thưa rằng: 

- Kính bạch Đại Đức! Kiếp trước đây, con 
là một cô gái tên là Pefavaii ở tại phía Đông làng 
Nala thuộc kinh đô Y47/agyo. Vào một ngày nọ, 
nhìn thấy Ngài A la hán Saripuffa (Xá Lợi Phát 
tâm con vô cùng hoan hỷ, con đã dâng thật 
nhiều hoa đến cúng dường Ngài, do nhân lành 
ấy mà con được tòa Thiên Cung huy hoàng này 
và sự an lạc ngày hôm nay, thưa Đại Đức! 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 105 


9. Tích chuyện bố thí đèn 


Vào thời Đức Phật Padumuitara còn tại thế, 
có một chàng trai dùng năm ngọn đèn thắp xung 
quanh cúng dường cây Bồ Đề. 

Do phước lành cúng dường đèn đến cây Bồ 
Đề, bắt đầu từ kiếp ấy chàng trai liên tục tái sinh 
luân lưu trong hai cõi trời, cõi người, đặc biệt là 
chàng trai có đôi mắt nhìn xa hàng trăm do tuần. 

Kiếp cuối cùng của chàng trai ấy được sinh 
vào thời Đức Phật Thích Ca, xin xuất gia trở 
thành Tỳ Kheo có tên là Pisadipaka, hành đạo 
và chứng đắc đạo quả 4 1a hán. 

Đức Phật Sưưmingala, trong thời kỳ còn 
hành Bồ Tát Đạo để bồ túc Ba la mật, do phước 
bố thí đèn từ quá khứ mà về sau từ kim thân Ngài 
hào quang thường xuyên tỏa chiếu suốt ngày lẫn 
đêm, lẫn át ánh sáng của mặt trăng, mặt trời và 
cả các vì tính tú. 


106 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


10. Người bố thí thuốc đến Đức Phật 
(Đệ nhất vô bệnh Thánh Tăng Bakula 160 tuổi) 


Vào thời Đức Phật 4nomadaii, có một vị 
Đạo sĩ hành đạo trong núi Tuyết Sơn. Lúc bấy 
giờ Đức Phật đang mắc phải bệnh phong, đạo sĩ 
tìm kiếm trong dãy núi Tuyết Sơn những rễ và củ 
cây làm thuốc cúng dường đến Đức Phật. 

Sau khi dùng thuốc bệnh phong Đức Phật 
được dứt khỏi. Từ phước lành này Đạo sĩ cầu 
nguyện xin Đức Phật chứng minh cho rằng: 

" Những kiếp về sau, Đạo sĩ không hê mắc 
bắt kỳ một bệnh tật gì ". 

Do nhân lành của sự cúng dường thuốc đến 
Đức Phật, hàng trăm ngàn kiếp trái đất về sau, 
Đạo sĩ luân lưu tái sinh trong hai cõi trời, người. 

Vào thời Đức Thích Ca ra đời, là kiếp cuỗi 
cùng, Đạo sĩ tái sinh làm một chàng trai con nhà 
phú hộ giàu có tại thủ đô Baranasi (Ba-la-n¡) tên 
là 8a&u„1a, thụ hưởng mọi an lạc trong thế gian 
đến năm 80 tuổi. Sau đó ông đến xin Đức Phật 


Những Sự Tích Liên Quan Đến Bố Thí 107 


xuất gia trở thành Tỳ Kheo, hành đạo không bao 
lâu chứng đắc được đạo quả 4 /z hán. Suốt trọn 
cả kiếp ây chưa có một lần nào bị bệnh gì cả (ưở 
thành bậc đệ nhất về vô bệnh trong hàng đệ tử Phật). 
hưởng thọ được 160 tuổi và cuối cùng nhập Niết 
Bàn giải thoát, chấm dứt vòng sinh tử luân hồi. 


Phân II 


KAPILAVASTU 
Ca Tỳ La Vệ 


Thành Ca Tỳ La Vệ là kinh đô của bộ tộc 
Thích Ca. Ngày xưa, Ca Tỳ La Vệ bao gồm 
một vùng đất rộng lón, ở biên giới Nepal - 
Ấn Độ. Nơi đây, vào năm 1897 - 1898, một 
người Anh tên là W.C.Peppe đã khai quật 
được hai hũ đá có chứa Xá lợi của Đức Phật 
và hiện nay được lưu giữ tại Viện Bảo Tùng 
Quốc Gia ở Thủ đô New Delhi. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 111 


NHÂN QUÁ TƯƠNG QUAN 
PHƯỚC LÀNH VÀ NGUYÊN 
NHÂN SINH PHƯỚC 


1. Quả lành của sự bố thí cơm (5 phước 
bản) 

Nếu không ăn cơm thì tuôi thọ không thể dài, 
thân thê sẽ tiều tụy, héo gầy, da thịt không thê đẹp, 
thân tâm không thể vui, sức lực cũng không có và 
trí tuệ cũng không thể minh mẫn được. 

Do vậy mà sự bố thí cơm sẽ được năm quả 
lành tương tự như trên: Sống lâu, sắc đẹp, an vui, 


Sức mạnh và frí tuệ. 


112 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


2. Quả lành của sự bố thí nước (10 phước 
báu) 

Nếu không có nước uống, tuổi thọ không 
thể dài, thân không thể đẹp, tâm không thể vui, 
sức lực không thể mạnh, trí tuệ không thể minh 
mẫn, nếu không tăm thân không thể sạch sẽ, nhẹ 
nhàng được... 

Như vậy, với sự bố thí nước sẽ thành tựu 
các quả lành tương tự như trên (sống lâu, sắc đẹp, 
an vui, sức mạnh, thân thể sạch sẽ, nhẹ nhàng, tiếng lành 


đổn xa...) 


$3. Quả lành bố thí, cúng dường bông hoa 
và vật thơm 

Với sự bố thí một bông hoa, quả lành được 
một trăm ngàn kiếp sinh làm trời, người với mùi 
hương thơm tỏa khắp. 

Kiếp cuối cùng được chứng đắc Thánh đạo, 
Thánh quả và Niết bàn giải thoát sanh tử luân hồi 


vĩnh viên. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 113 


4. Quả lành của việc bố thí đèn sảng 

» Thường được thọ sinh vào cõi trời, cõi 
người. 

° Thân có màu vàng và phát ra ánh sáng. 

° Có đôi mắt trí nhìn xuyên núi đá hàng 
trăm do tuần (một do tuân tương đương khoảng 16km). 

° Kiếp cuối cùng dễ dàng chứng đắc được 
các pháp quý báu cao thượng: Như đắc các tầng 
thiền định, đắc đạo quả v.v... 


Sử Quả lành của việc bố thí, củng dường 
thuôc chữa bệnh (có 10) 

° Sống lâu. 

° Sức mạnh. 

» Trí tuệ quảng bác. 

- Sắc thân xinh đẹp. 

° An vui, giàu sang. 

- Có tâm dũng mãnh tỉnh tấn. 

° Tuy tùng đông, oai lực lớn. 


- Không bị sống xa người mình thương. 


114 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


» Tránh được nhiêu tai hại rủi ro 


° Được mọi người yêu thương cung kính. 


6. Bồ thí kim (may khâu) 

- Là người có chánh kiến. 

° Người có tâm quả quyết, quyết đoán, vững 
chãi trong công viỆc. 

° Người có thể thuyết phục được sự hoàải 
nghi, hiểu sai của người khác. 

° Người có sắc thân xinh đẹp. 

» Có nhiều tài sản và của cải. 

- Người có kiến thức và trí tuệ uyên bác. 

- Hiểu được những vấn đề có nghĩa lý sâu 
xa và vi tế một cách dễ dàng. 

» Có trí tuệ phá vỡ được vô minh và chứng 
đắc được đạo quả 4 la hản. 


Bồ thí rựa chẻ củi (rìu bén) 
° Người có tâm dũng cảm. 


° Người có tâm không run sợ, không giật 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 115 


mình. 
° Người có tâm vững chãi, không lay chuyền. 
- Người có tâm hồn cao thượng. 
° Tiêu diệt được ba loại phiền não tham, 
sân, si và đắc đạo quả 4 /a hán. 


8. Bồ thí dao 

° Có được bạn bẻ tốt. 

° Có sự nỗ lực tinh tấn phi thường. 

- Là người có đức nhẫn nại và chịu khó. 

° Người luôn sẵn có tâm từ ái để ban rải đến 
người khác khi cần thiết. 

° Người có trí tuệ sắc bén như tia chớp, 
xuyên thủng vô minh. 


- Dễ dàng đắc đạo quả 4 7z hán. 


9. Bồ thí dao cắt móng tay (bắm móng fay 
chán) 
° Được tôi trai tớ gái hầu hạ. 


° Có được nhiêu loại phương tiện xe cộ 


116 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


như: xe bò, xe ngựa, v.v... 

° Là nơi nương tựa ân phước của nhiều 
người. 

» Thường được người khác cạo giúp tóc râu 
và nâu nướng giúp đỡ. 


10. Bồ thí chỉ may, khâu 

» Tâm được an vuI. 

° Thân được an vu. 

‹ Cả bốn oai nghỉ: Đi, đứng, nằm, ngồi hằng 
được an vuI. 


11. Bố thí tăm xỉa răng 

° Giọng nói thanh tao làm người nghe yêu 
mến. 

- Không bị ho hen, bệnh hoạn về đường hô 
hấp. 

° Khi nói trong miệng có mùi thơm của hoa 
sen hông tỏa ra. 


» Trong cô họng sạch sẽ, không có đàm giãi. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 117 


12. Bồ thí gậy 
° Được con trai quý. 
° Không có tâm giật mình sợ hãi. 
- Không bị người khác quấy nhiễu. 
‹ Được tất cả mọi người bảo vệ. 
° Có tâm trí vững chãi mạnh mẽ. 


° Việc làm được chính xác, ít sai trải. 


13. Bồ thí dép 

- Được nhiều loại phương tiện vận chuyền 
gồm sáu trăm ngàn xe ngựa, xe voi, kiệu khiêng.... 

° Dưới từng bước chân được ngọc ngà châu 
báu trải thảm nâng đỡ. 

° Có sự tỉnh giác đặc biệt trên con đường 
hành đạo giải thoát. 

° Người thường có trí nhớ phòng hộ giới 
đức trong sạch. 


14. Bồ thí giày 


Người có đôi chân thàn thông; có thê đi trên 


118 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


không trung, trên mặt nước, hoặc dưới lòng đất 


như ý muôn. 


15. Bố thí khăn lau 
‹ Có thân sắc sáng giống màu vàng ròng. 
- Sắc thân phát ra ánh sáng. 
‹ Có oai lực thần thông lớn. 
» Có nước da sáng mượt, tươi mát mịn màng. 
‹ Chất dơ, bụi bặm không dính được vào 
thân. 


16. Bồ thí dù 

- Bụi bặm và chất bân không dính được vào 
thân. 

° Tránh được 5 loại giặc lớn, cũng như 
nhiêu sự kinh sợ khác. 

» Tránh được nhiều loại bệnh hoạn. 

° Được sự thương yêu cung kính của loài 
người và Chư Thiên. 


° Nước da tươi mắt, mịn màng, xinh đẹp. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 119 


° Người có tâm trong sạch. 

° Người được hăng trăm ngàn chiếc dù giá 
trị và xinh đẹp xuyên suốt thời gian trong vòng 
sinh tử luân hồi khi chưa đắc đạo quả Niết Bàn. 


17. Bồ thí quạt (bằng lá thốt nói, lá cọ ...) 

° Được ấm vào mùa đông, được mát vào 
mùa hạ. 

° Chính mình được an vui và cũng không 
có sự lo âu đối với quyến thuộc. 

° Nội tâm được yên lặng khỏi nhiều loại 
phiền não: Lửa tham, lửa sân, lửa s1, lửa tự ngã, 
lửa tà kiến... 


18. Bồ thí ly tách 

° Được thọ hưởng nhiều loại ly tách như: 
Ly vàng, ly đất, ly làm bằng nhiều loại đá quý, ly 
bằng san hô, xà cử... 

° Các pháp hành Thiền định và Thiền tuệ 
được đầy đủ. 


120 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


19. Bố thí thùng dựng nước, bình rót 
nước 

° Được an vuI. 

° Có tùy tùng đông. 

» Có thói quen làm những việc đáng làm. 

‹ Có dung mạo thanh tao, nhẹ nhàng, dễ mến. 

‹° Tứ chi, ngũ quan được đầy đủ, đẹp đẽ và 
cân đôi. 

- Tránh được hầu hết những loại nguy hiểm. 


s Có được nhiêu voi báu và ngựa báu,... 


20. Bồ thí bình lọc nước 

° Khi sinh về cõi trời có tuổi thọ dài hơn các 
loài thiên khác. 

- Không bị kẻ thù, ăn trộm làm quấy nhiễu. 

° Dao chặt không đứt, giáo đâm, đạn băn 
không thủng. 

- Không bị chết bất đắc kỳ tử bởi mọi tai 


nạn. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 121 


21. Bố thí vải vóc áo quân 

‹ Sinh ra kiếp nào cũng được sắc thân có 
màu như vàng ròng. 

- Sắc thân phát ra ánh sáng. 

» Tránh được bụi bặm, dơ bắn. 

° Người có nước da mịn màng, xinh đẹp. 

° Được hàng trăm ngàn loại vải vóc, áo 
quần quý nhiều màu sắc. 


22. Bồ thí dây nặt, dây thắt lưng 

- Không bị hư các bậc Thiền định mà mình 
đã chứng đắc. 

° Làm chủ được Thiên định. 

° Những người tùy tùng thân thuộc đoàn 
kết không chia rẽ. 

» Có năng lực khuyên giải được người khác 
nghe theo. 

° Người thường có sự tỉnh giác. 


° Người không có sự giật mình hay sợ hãi. 


122 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


23. Bồ thí giường, ghế... 

° Người được giàu sang về tài sản và của cải. 

» Có nhiều oai lực, quyền uy trong loài người. 

« Có nhiều oai lực trong các loài chúng sinh. 

° Thọ sinh 8 lần làm Đức Chuyển Luân 
Vương. 

° Thọ sinh 4 lần làm Đức Chuyển Luân 
Vương với tướng tá tuỳ tùng đông trong suốt thời 
gian 3400 đại kiếp quả đất. 

- Hiểu biết được bốn sự thật trong thế gian. 

- Hiểu biết được con đường Trung đạo dẫn 
đến giải thoát (Bái Chánh Đạo?). 

- Chứng đạt được 6 loại thần thôngẽ. 


24. Bỗ thí giường (loại giường chân thấp xưa) 
° Được thọ sinh vào dòng họ cao quý. 

4. Chánh kiến, Chánh tự duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 

Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 

$. Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc 


mạng thông, Thần túc thông, Lậu tận thông. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 123 


° Được nhiều tài sản của cải. 

- Được nhiều người thương yêu cung kính. 

- Người có danh thơm tiếng tốt 

° Được hưởng thụ chỗ ở, chỗ nằm ngồi 
bằng ngọc ngà châu báu trong suốt thời gian 100 
ngàn đại kiếp quả đất. 


25. Bồ thí gối 

° Được nhiều loại gối quý như gối lông, 
gối làm bằng râu sen, gối làm bằng chất liệu hoa 
thơm quý hiếm. 

© Có trí tuệ hiểu biết về con đường thành 
tựu Thánh đạo, Thánh quả. 

° Người có trí tuệ hiểu biết những việc liên 
quan về sự bồ thí, hiểu biết về sự gìn giữ duy trì 
phẩm hạnh và có khả năng giảng giải về các tầng 
Thiền sắc giới (sơ thiển, nhị thiển...) 

‹ Có sự hiểu biết sâu sắc về lợi ích vô cùng 
lớn lao của việc g1ữ giới... 

° Có trí tuệ hiểu biết về các phương pháp 
đi kinh hành, các phương pháp hành Thiền định, 
hiểu biết về lợi ích của sự tỉnh tân trong các việc 


124 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


lành, các thiện pháp. 

«Có trí tuệ hiểu biết về 37 Phẩm Trợ Bỏ Đề 
(những pháp dẫn đến sự giác ngộ, chứng đắc Thánh quả, 
Phật quả). 

5 Có trí tuệ hiểu biết về giới (uất ;hế gian), 
về Thiền định, về trí tuệ, về Thánh quả 4 la hán. 


26. Bồ thí gỗi tựa 

° Người có các thành phân tứ chi, ngũ quan 
đẹp đẽ và đầy đủ. 

° Được sinh vào dòng họ cao quý. 

° Được sinh ra là người có trí tuệ. 
27. Bồ thí thảm, khăn chùi chân 

° Khi sinh ra có thân sắc giống màu vàng 
ròng. 


Tránh được bụi bặm và chất dơ bân. 


° Dung mạo sáng sủa và xinh đẹp 
‹ Có thần thông quảng đại. 


° Người có thân sắc tao nhã. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 125 


28. Bồ thí bình, thùng đựng dâu phụng, 
dâu thấp... 

° Người có khí phách oai dũng. 

° Người có tứ chi và ngũ căn được cân đối 
hài hòa, đẹp đẽ. 

- Người có tâm hồn lớn lao và cao thượng. 

° Người có tâm định tĩnh. 

° Người được tùy tùng che chở bảo vệ chu 
đáo. 


29. Bồ thí đèn thắp 

° Được sinh luân lưu hai cõi trời, người. 

- Thân sắc toát ra ánh sáng. 

° Có đôi mắt thần nhìn xuyên được núi đá 
với chiều dài hằng trăm do tuần. 

° Kiếp cuối cùng dễ dàng chứng đắc các 
pháp của bậc cao nhân, chứng đắc đạo quả Niết 
Bàn, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. 


126 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


30. Bồ thí thuốc chữa mắt 

‹ Có đôi mắt vô cùng xinh đẹp. 

° Sự phân vùng các màu sắc: Trắng, đen, 
vàng, nâu trong con mắt được hài hòa và đúng chỗ. 

° Được con mắt vô cùng sáng. 

- Tránh được nhiều loại bệnh hoạn. 

‹ Có đôi mắt giống đôi mắt của loài trời. 

« Có đôi mắt tuệ (øiểu biết được nhiều sự việc 


qua nhãn quang) 


31. Bồ thí vật để đưa thuốc vào mũi (óng 
thuốc chữa thông mũi, những bệnh vê mũi...) 

° Người có đức tin về các Pháp trong thế 
gian (những quy luật vận hành trong thế gian) 
° Người có giới đức (đức hạnh) 
° Người có sự hồ thẹn đối với tội lỗi. 
- Người biết ghê sợ đối với tội lỗi. 


° Người có tâm nhìn xa nghe rộng. 


° Người có tâm rộng lượng bồ thí và xả ly. 


° Người có đức nhẫn nại. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 127 


° Người có trí tuệ. 


32. Bồ thí thau, chậu để rửa chân 

° Được vô số phương tiện đi lại, .. 

- Được nhiều vợ, nhiều người hầu hạ, nhiều 
người thân cận gần gũi, phụng dưỡng chu đáo. 


33. Bồ thí dầu để xoa bóp chân 

‹ Tránh được nhiều bệnh tật 

° Dung mạo xinh đẹp 

» Có trí tuệ nhanh nhẹn, nhạy bén trong sự 
tìm hiểu suy luận về Giáo Pháp. 

‹° Cơm ăn, thức uống nếu cần sẽ có được dễ 
dàng. 

» Tuổi thọ dài trong kiếp sống. 


34. Bố thí dầu bơ 
« Có nhiều sức mạnh. 
° Dung sắc xinh đẹp. 


» Thân tâm thường được an vui. 


128 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


° Tránh được hầu hết các bệnh tật. 
° Miệng nói có mùi thơm thoang thoảng 
của hoa sen hồng toả ra. 


35. Bố thí sữa bò 


- Được thọ hưởng nhiều món cao lương mỹ 


Mi 
5 Người có tâm định tĩnh, sáng suốt. 
36. Bồ thí mía khúc 


° Được sinh luân lưu trong hai cõi trời, người. 
- Hưởng an lạc trong 100 ngàn đại kiếp quả 
đất. 


37. Bồ thí ỗ khoá, chốt gài cửa 

° Người có năng lực đọc kinh niệm chú làm 
cho cửa khóa được mở ra. 

° Người có trí tuệ bén nhạy dễ dàng thông 
đạt những nghĩa lý sâu xa trong Tam tạng Kinh 


điện (như có chiếc chìa khóa để mở cửa kho tàng). 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 129 


° Người ít có tâm nóng nảy. 


° Người Ít có sự mệt mỏi. 


38. Bồ thí đỗ trang sức qHý giủ 
- Thân tướng, ngũ quan được đầy đủ. 
° Tuổi thọ dải. 
° Nhiều trí tuệ. 
° Người có tâm vững chãi, kiên định. 


° Được tránh khỏi những sự mệt mỏi. 


39. Bồ thí Voi 

° Sau khi chết được sinh về cõi trời. 

- Được vô số lần sinh vào 2 cõi an vui trời, 
người. 

° Không bị sinh vào 4 đường ác đạo trong 
suốt 91 đại kiếp quả đất. 

° Được thọ hưởng sự an vui, giàu sang phú 
quý. 

5° Được 16 kiếp sinh làm Đức Chuyển Luân 
Vương. 


130 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


40. Bồ thí giấy viết 
° Không bị sinh vào 4 đường ác đạo trong 
suốt 91 đại kiếp quả đất. 


4I. Xây dựng nơi đi kinh hành (nơi ải tới, 
đi lui để tĩnh tâm thư giãn) bỗ thí 

° Được thọ hưởng cung điện, đền đài làm 
bằng bảy loại châu báu: Ngọc, xà cừ, mã não, 
san hô... 

° Được làm vua tại cõi trời trong suốt 3 đại 
kiếp của quả đất. 

° Được thọ hưởng nhiều tài sản, của cải 
cùng với nhiều Thiên nữ hầu hạ. 

-_ Ba lần thọ sinh làm Chuyển Luân Vương 
với vô số tuỳ tùng. 


42. Lập chòi, dựng trại che mưa năng cho 
khách lỡ đường để bố thí 

- Nếu bị rơi từ trên đỉnh núi, trên cành cây, 
trên bờ xuống vực vẫn không bị thương tốn. 


- Không bị kẻ trộm làm phiên. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 131 


° Không bị sự đe dọa của Đức Vua xấu. 

- Luôn luôn chiến thắng kẻ thù khi giao đấu. 

° Được các loại phương tiện di chuyển 
nhanh như gió: Xe voi quý, xe ngựa quý... 


43. Gieo trông cây bồ đề để bố thí 

° Thọ sinh làm vua tại cõi trời xuyên suốt 
thời gian 30 đại kiếp quả đất. 

- Thọ sinh 64 kiếp làm Đức Chuyên Luân 
Vương. 

- Khi sinh về cõi người giàu sang, phú quý, 
được thọ hưởng nhiều tài sản, của cải. 

- Là người tinh tấn trong các pháp hành đạo 
và chứng đắc đạo quả 4 4 hán. 


44. Tưới cây bô đề: 

° Được thọ sinh về cõi trời. 

° Thọ sinh 8 lần làm Đức Chuyển Luân 
Vương. 


° Không sinh vào đường ác đạo. Được sinh 


132 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


vào cùng thời Đức Phật ra đời, được Ngài tế độ 
và chứng đắc đạo quả 4 /a hán. 


45. Sửa chữa, tu bố nơi thờ Phật, tháp cũ 

- Tránh được nhiều loại bệnh tật và có tuôi 
thọ dài. 

° Không sinh vào các đường ác đạo, luân 
lưu thọ sinh trong các cõi trời trong suốt thời gian 
91 đại kiếp quả đất. 

° Được 13 lần thọ sinh làm Đức Chuyên 
Luân Vương với đây đủ 7 loại báu. 


46. Sơn tháp và nơi thờ Phật 

- Tránh được nhiều bệnh tật và có tuổi thọ 
dài. 

5° Sau khi chết được sinh về cõi trời, với toà 
thiên cung có chiều cao 60 do tuần, với chiều 
rộng 30 do tuần, với 300 mái đao đái cong), cùng 
với 1000 thiên nữ hầu hạ. 

° Thọ sinh được 300 kiếp làm vua trời Đề 
Thích. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 133 


- Thọ sinh 25 kiếp làm Đức Chuyên Luân 
Vương. 

° Thọ sinh làm vua quốc độ lớn, quốc độ 
nhỏ với số lần không thê đếm được. 

- Xuyên suốt thời gian 100 ngàn quả đất 
không sinh vào 4 đường ác đạo, luân lưu tại các 
CỐI trỜI. 

- Xuyên suốt thời gian trong vòng sinh tử 
luân hồi, mỗi kiếp sinh ra luôn được giàu sang, 
Của cải đầy đủ (không bị mắt mát hoặc hư hại của cải.) 

° Đi đến nhiều nơi thường có nhiều loại 
phương tiện xe voI, xe ngựa... đưa rước. 

‹ Đi đến nơi đâu cũng được nhiều người 
thương yêu cung kính. 

‹ Đi đến nhiều nơi không bị đỉnh gai, vật 
nhọn đâm thủng vào chân. 

‹ Trong các kiếp làm trời, người, được đặc 
biệt thọ hưởng sự giàu sang về tài sản của cải. 

° Trong các kiếp làm trời làm người, có 
thân sắc giống màu vàng ròng. 


» Thân thê phát ra ánh sáng. 


134 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


- Mắt không thấy được những gì mà tâm 
mình không ưa thích. 

° Người có thân thể sạch sẽ và tâm hồn 
trong sáng. 


47. Tạo tượng Phật để cúng dường (/ö 
lượng phúc lành sẽ trồ sanh) 

- Không sinh vào bốn đường khổ như: Địa 
ngục, ngạ quỷ, A-tu-la, súc sinh. 

° Được sinh vào quốc độ mà có chư Phật 
ra đời. 

° Được thọ sinh vào các dòng tộc vương 
quyên, khanh tướng, dòng tộc Bà la môn cao quý. 

° Thọ sinh làm người đàn ông với đầy đủ 
các đức tính cao thượng. 

° Là người có tứ chi và ngũ quan lành lặn. 

° Không thọ sinh vào dòng tộc hèn hạ, thấp 
kém. 

° Không đầu thai vào dòng tộc người biên 
địa, giống dân man rợ. 


5 Thân sắc xinh đẹp. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 135 


° Là người có nhiều phước báu đặc biệt. 

- Được nhiều người yêu thương, quý mến. 

- Được những phước báu như ý trổ sinh bất 
ngờ. 

°® Tài sản đầy các kho đụn, voi, ngựa, trâu 
bỏ, vàng bạc... tùy tùng đông đúc. 

* Người có trí tuệ quảng bác, siêu việt trong 
loài người: Suy nghĩ hoặc tiên đoán nhiều sự việc 
đều thành công. 

° Nếu sinh về loài trời thì làm vua loài 
trời, nếu sinh về loài người thì trở thành vua loài 
nĐƯỜi. 

-_.1000 kiếp thọ sinh làm vua trời Đề Thích. 

‹ 1000 kiếp sinh làm Đức Chuyên Luân 
Vương. 

Làm vua quốc độ lớn, làm vua quốc độ 
nhỏ với số lần không thể đếm xuể. 

- Nếu phát nguyện thành Phật Chánh Đắng 
Chánh Giác, thành Phật Độc Giác đều được 
thành tựu. 


° Nếu ước nguyện thành bậc A la hán sẽ 


136 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


được thành tựu. 

° Người có thần thông quảng đại. 

» Tránh được nhiêu bệnh tật, tuổi thọ dài. 

° Người có sức mạnh phi thường. 

s Là người có tâm dũng mãnh. 

° Là người có sự nghe nhiều thấy rộng. 

*° Người có tư cách dung mạo đễ yêu mến. 

° Hưởng thụ được tài sản nhiều không kể 
xiết. 

° Kiếp cuối cùng đắc được các tầng Thiền 
định, đạo quả Niết Bàn an vui giải thoát vĩnh viễn. 


46. Cúng dường đèn thắp sảng trước 
tượng Phật 

*° Được 32 kiếp thọ sinh làm vua trời Để 
Thích. 

- Được 32 kiếp sinh làm Đức Chuyển Luân 
Vương. 

° Được thọ sinh vô số lần làm vua nước lớn, 
làm vua nước nhỏ. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 137 


° Được sinh về cõi trời hưởng thọ mọi an 
lạc với cung điện làm băng bảy loại châu báu. 

° Được thọ sinh vào dòng tộc cao sang, 
vương quyên, dòng tộc Bà la môn giàu có. 

° Sinh ra trong kiếp nào thân sắc cũng 
không bao giờ xấu. 

° Là người cao quý đặc biệt trong dòng tộc. 

° Không bị đọa sinh vào hàng súc sinh. 

° Không bị đọa sinh vào hàng địa ngục. 

- Tâm trí không bị tán loạn trước khi chết. 

° Khi sinh về loài trời, cũng như khi thọ 
sinh về loài người, thường hưởng thụ được sự 
giàu sang phú quý. 


49. Cúng dường cơm trước tượng Phật 
° Không bị đọa sinh vào 4 đường ác đạo. 
° Được sinh vào quốc độ có chư Phật ra đời. 
- Thân sắc sinh đẹp. 
» Có nhiều phước báu đặc biệt thủ thắng. 


° Được nhiêu người thương yêu, quý mên. 


138 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


° Được nhiều loại phước báu trô sinh đột 
ngột như ý muốn. 

° Được sinh luân lưu trong các cõi an lành. 

- Thọ sinh làm vua trời Đề Thích trong suốt 
thời gian 1000 đại kiếp quả đất. 

° Được sống trong cung điện đền đài làm 
bằng các loại đá quý. 

° Được thọ sinh vào dòng dõi cao quý. 

-- Hoàn toàn không sinh vào dòng dõi thấp kém. 

° Kiếp cuối cùng chứng đắc đạo quả A la 
hán. 


30. Tạo đục bình căm hoa, quả bông (vật 
để trưng bày hoa quả... cúng dường tôn trí trước 
tượng Phát) 

° Được giàu sang và đầy đủ của cải, được 
nhiều người thương yêu, cung kính, được thọ 
sinh làm Đức Chuyên Luân Vương. 

° Được thọ sinh làm vua nước lớn và nước 
nhỏ. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 139 


° Được sinh vào dòng tộc giàu sang phú quý. 

° Được sinh vào dòng dõi vua quan, Bà la 
môn cao quý. 

- Không sinh vào giống dân thấp kém. 

° Kiếp cuối cùng chứng đắc đạo quả Niết 
Bàn. 


5I. Bồ thí Bình Bát (dành cho các nhà Sư đi 
khất thực) 

° Được thọ hưởng sử dụng nhiều loại ly tách 
như ly vàng, ly ngọc, ly bạc, ly làm băng đá quý. 

» Tránh được năm loại giặc lớn trong đời”. 

° Tránh được nhiều loại bệnh tật. 

° Được Chư Thiên và loài người thương 
yêu cung kính, được thọ hưởng sự giàu sang phú 
quý lâu dài (của cải không bị hư hại). 

° Người có tâm trí kiên định và vững chãi. 

‹° Chứng đạt được nhiều Pháp cao thượng. 

° Ít bị những phiền não ngủ ngầm quấy 
6. Nạn trộm cướp - Nạn hỏa hoạn - Nạn con hư phá hoại 


gia sản - Nạn nước lớn - Nạn vua quan xấu chiếm đoạt. 


140 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


nhiều. 


52. Bồ thí vải vóc, áo quân (không biết mặt 
người bồ thí)” 

° Người có kiếp sống đúng với tuổi thọ. Sau 
khi chết được sinh về cõi trời. 

‹« Trong 100 ngàn đại kiếp được sinh vào 
loài trời, người. 

° Không bị đọa sinh vào 4 đường ác đạo. 

‹ Thọ sinh 36 lần làm vua trời Đề Thích. 

° 27 kiếp được thọ sinh làm Đức Chuyển 
Luân Vương, làm chủ trì cả bốn châu thiên hạ 
với đầy đủ bảy báu. 

° Làm vua nước lớn, làm vua nước nhỏ với 
số lần không đếm xuẻ. 


7. Theo phong tục các nước Quốc giáo Phật giáo như Ấn 
Độ xưa, Miến Điện, Tích Lan... về đêm người t†a lặng lẽ 
đem vải vóc, áo quấn muốn bố thí cho người khác, để ở các 


ngã ba đường,...nơi có người qua lại dễ thấy.. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 141 


53. Bồ thí vải vóc, áo quân 

° Kiếp nào sinh ra cũng có thân sắc giống 
màu vàng ròng. 

° Tránh được những bụi bặm dơ bân. 

- Thân sắc phát ra ánh sáng. 

° Người có nước da tươi mát mịn màng 
xinh đẹp. 


- Được hàng trăm ngàn loại nhung lụa gắm vóc. 


54. Bồ thí vải vóc, Y- Casa đến Chư Tăng 
(không cho biết mặt người bố thí)° 

° Người có trí tuệ quảng bác. 

° Có sức mạnh phi thường. 

- Thân sắc xinh đẹp. 

‹ Có thần thông quảng đại. 

- Tứ chỉ, ngũ quan đều được cân đối, đầy đủ. 
8. Theo phong tục các nước Quốc giáo Phật giáo nhử Ấn 
Độ xưa, Miến Điện, Tích Lan ... về đêm người ta lặng lẽ 
đem vải vóc, áo quẩn muốn bố thí cho các Sa môn, để ở 


các ngã ba đường,... nơi có Sa môn qua lại để lượm nhặt 
dễ dàng. 


142 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


° Các phước lành tự nhiên trổ sinh đến bất 
ngờ đây đủ. 


55. Lập chùa để cúng dường đến tứ phương 
Tăng 

° Được thọ hưởng đền đài, cung điện bằng 
vàng. 

° Không có tâm sợ hãi hay giật mình. 

» Tránh được nhiêu sự rủi ro và tai hại. 

- Không thấy những mộng dữ, chỉ thấy 
những mộng lành. 

- Sinh về kiếp sau có trí nhớ biết được kiếp 
trước. 

° Được sinh luân lưu trong hai cõi trời, 
người. 

° Được thọ hưởng nhiều phước lành như ý 
muôn. 

° Những loại thú dữ: Sư tử, cọp beo, ma 
quái không hãm hại được. 


° Những loại Rồng, Dạ xoa, những loài 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 143 


Thiên xấu không hãm hại được. 

5 Người luôn có tâm trí tỉnh giác sáng suốt, 
không bao giờ bị điên loạn. 

° Kiếp cuối cùng chứng đắc đạo quả A la 
hán. 


56. Quả lành cúng dường Y- Casa đến 
Chư Tăng vào mùa nhập hạ. 

° Luôn được tái sinh vào các thiện thú, trời, 
người hưởng được nhiều sự an lạc. 

° Không sinh vào 4 đường ác đạo. 

‹° Giống như bậc Thánh nhân đã chứng quả 
nhập lưu? về nhiều phương diện... 


57. Quả lành của sự cung kính đảnh lễ 
7}- Casa "của Chự Tăng: 

Màu Ƒ- Casa cao thượng của con đường 
dẫn đến thành tựu Thánh nhân, giải thoát, Niết 
Bàn 
9. Vị chứng quả nhập lưu là người vĩnh viễn đóng hẳn đường 
sinh vào 4 ác đạo (Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula) những 


kiếp sau đó thường hạ sinh vào các dòng tộc cao quý. 


144 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


Người có đức tính trong sạch trong lời Phật 
dạy cung kính đảnh lễ chiếc Y- Casa, là tài sản 
của ba đời Chư Phật có những phước báu sau: 

° Không bị tái sinh vào 4 đường ác đạo. 

° Được sinh làm Đức Vua Chuyển Luân 
Vương. 

° Chứng đắc được Thánh đạo, Thánh quả 
trong ngày vị lai. 


36. Quả lành cúng dường Ÿˆ Casa vào 
mùa đại lễ Kathina (từ tháng 9 - 10 âm lịch). 

° Giỗng như Đức Chuyên Luân Vương, đi 
đến đâu thanh bình đến đó, được các thủ lãnh, 
các Đức Vua xứ đó cung kính đón tiếp và dâng 
hiễn Quốc độ...,có nhiều oai lực thần thông. 

° Sự giàu sang giống như phú hộ /Jo/ika'". 

° Sự giàu sang như bà ?sakha” thời Đức Phật. 


10. Vợ ông Jokita là người ở Bắc Cu lô Châu - tài sản của ông 
nhiều hơn đức Bình Sa Vương, không một ai có thể chiếm 
đoạt được tài sản của ông, ngay cả đức vua A Xà Thế. 


1I. Bà trẻ giống cháu chắt của bà, khi đi lẫn lộn vào cháu 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 145 


‹ Tránh được nhiều bệnh tật. 

5 Có cả hầm vàng xuất hiện dưới đất. 

‹ Giống công tử 4Nuruddha cần muốn gì 
thì được như ý nguyện. 

» Gặp thời Đức Phật được Ngài gọi “E7 
Bhikkhux!2" lập tức toàn thân trở thành phẩm mạo 
bậc xuất gia với đầy đủ y bát và vật dụng cần 
thiết. 

° Nhiều kiếp sinh ra luôn được giàu sang 
phú quý. 


59. Quả lành khác của việc dâng ƒˆ Casa 
vào mùa đại lề Kathina. 

° Sắc thân sinh đẹp. 

° Giàu sang, nhiều an lạc. 


» Tránh được nhiêu rủi ro, tai hại. 


chắt của mình, thì khó tà nhận được độ tuổi của bà. Xin 
đọc thêm chỉ tiết về bà trong chương 10 cuốn Đức Phật và 
Phật Pháp của Ngài Narada. 

12. khi Bhikkhu! Nây Tỳ Kheo lại đây! 


146 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


- Tuổi thọ dài trong một kiếp sống. 

° Có nhiều sức lực. 

» Có trí tuệ quảng bác. 

° Như có “cây Nhự ý” mọc ở trong nhà, 
mọi điều mong muốn đều được cho quả y như ý 
nguyện. 


‹ Cuối cùng chứng đắc đạo quả Niết Bàn. 


60. Quả lành cúng dường F- Casa đến 
Tăng (các bực xuất gia) (ngoài các khoảng thời 


gian kể trên ) 


Có màu da giông màu vàng ròng. 
- Không có mụn mọc. 


Nước da mịn màng. 


Màu da toát ra ánh sáng. 


+ Nếu là nam: 

- Ra đời được gặp Phật Toàn Giác, được Ngài 
gỌI “Ehi Bhikkhu ” lập tức trên toàn thân trở thành 
phẩm mạo của một vị Tỳ Kheo, đầy đủ y bát và 
vật dụng cần thiết... 


- Được 4 loại áo quân: Màu trăng, màu nâu, 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 147 


màu vàng ròng và màu đỏ. 
+ Nếu là nữ: Thì được mặc y phục giá trị: 
- Chín mươi triệu đoại y phục cần năm trăm 
thợ may thêu, hoàn thành bộ y phục này trong vòng bốn 
tháng)... 


6l. Quả lành của việc niệm ân Đức Phật (Bud- 
dha Nusafi ) 

- Người niệm Phật giống như “một bảo tháp 
thờ Phật" được người khác cung kính đảnh lễ. 

5 Có tâm biết đủ (đi ức). 

° Khi chết được sinh về nhàn cảnh. 

° Kiếp sau được gặp Phật vị lai, dễ dàng 
hiểu biết được bốn sự thật của thế Ø1an. 

° Được sinh vào dòng tộc cao quý. 

° Được người khác cung kính. 

° Là người xứng đáng được tán dương khen 
ngỢiI. 

- Sắc thân được xinh đẹp. 


° Thân thể toả mùi hương thơm). 


13. Tại Myanmar có 1 Ngài Cao Tăng (Côn Lôn) hưởng 


148 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


° Miệng có mùi thơm toả ra khi nói. 
5 Trí tuệ được phát sinh đây đủ. 

° Có sự thông suốt về trí tuệ. 

° Kiến thức cao quý được đây đủ. 


» Trí tuệ nhạy bén và cực kỳ nhanh nhẹn. 


Tâm trí đây đủ sự thông minh và nhiêu an 


- Đây đủ các trí tuệ đặc biệt. 
« Lời nói hay, chính xác (không hê nói lời vô 
ích). 


62. Quả lành chung của sự niệm tưởng ân 
đức Tam Bảo 

° Thường xuyên cảm nhận được cuộc sống 
đang trong vòng sinh tử luân hồi. 

° Không có tâm mong mỏi bám víu vào 
vòng sinh tử luân hồi. 

° Tâm mong muốn tránh xa những phiền 
não, tình ái phiền lụy. 


thọ 94 tuổi, toàn thân tỏa thởm ngát. 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 149 


- Muốn làm những việc tránh xa luyến ái 
phiền não. 

- Muốn cho sự đau khổ được thanh tịnh yên 
lặng. 

° Muốn phiền não yên lặng. 

° Đặc biệt là biết được ba pháp thế gian: 
Khổ, Vô thường và Vô ngã. 

° Biết rõ ràng bốn sự thật. 

° Chứng được Thánh đạo và Thánh quả, 
Niết Bàn. 

‹° Có thể chứng đắc đạo quả Niết bàn ngay 
trong kiếp hiện tại. 


63. Quả lành của sự quy y ân đức Tam 
Báo 

°Ổ Đi đến mọi nơi đều được mọi người 
ngưỡng mộ. 

» Trí tuệ được tăng trưởng. 

‹° Chư Thiên thương mến. 


° Được nhiêu tài sản của cải. 


150 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


° Nước da đẹp tươi sáng như vàng. 

° Được bạn bè tri kỷ bền chắc. 

- Được thọ sinh suốt 80 kiếp làm vua trời 
Đê Thích. 

° Được thọ sinh suốt 75 kiếp làm Đức 
Chuyên Luân Vương. 


° Kiêp cuôi cùng đặc đạo quả A la hán. 


64. Những nhân lành cho tuổi thọ dài 
‹ Bồ thí bình lọc nước. 
- Bố thí chùa chiền đến Tăng, trường học, 
Phước xá (rơi trú ngụ tạm thời cho khách thập phương). 
‹ Bồ thí đến người bệnh. 
- Sửa sang chùa chiền cũ, trường cũ. 
° Giữ gìn 5 giới trong sạch (/hường giới). 


° GIữ gìn 8 giới (Bái quan trai giới) 


69. Quả lành của việc biên soạn Tam 
Tạng Kinh Điễn 


° Khí đầu thai vào loài người, phần lớn thọ 


Phước lành và nguyên nhân sinh phước 151 


sinh vào dòng dõi Vua quan, Bà la môn...giàu 
Sang, cao quý. 

° Không bao giờ thọ sinh vào những dòng 
dõi thấp kém. 

° Không bị đọa sanh vào 4 đường ác đạo. 

- Thường được kết bạn với hàng thức giả, 
thiện trí, hiền nhân. 

° Có đầy đủ năm điều hạnh phúc trong thế 
gian (sóng lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ) 

- Không bao giờ có sắc thân thô xấu. 

° Là hạng người không bao giờ nói lời thô 
thiên, không tế nhị làm mắt lòng người nghe. 

‹ Vô số lần sinh làm Đức Chuyển Luân 
Vương. 

° Có mạng làm vua nước lớn, nước nhỏ 
với số lần không thể đếm được. 

° Vô số kiếp hóa sinh làm vua 6 cõi trời 
dục giới. 

° Biên soạn một chữ cái của Kinh điển, 
quả lành tương đương như tạo lập một tượng 
Phật để cúng dường vậy. Vô số quả lành thù 


152 Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật 


thắng phát sinh mà ta không thê nào biết được. 

- Thọ sinh làm Vua Chuyển Luân Vương 
với thời gian 84 ngàn kiếp quả đất. 

- Thọ sinh làm Vua quốc độ lớn trong 9 A 
tăng kỳ. 

- Đầu thai vào dòng Bà la môn với trí tuệ 
uyên bác trong 9 A tăng kỳ. 

° Sinh vào dòng phú quý trong 9 A tăng kỳ. 

- Hoá sinh làm Vua cai quản 6 tầng trời Dục 
ĐIỚI. 

° Nếu có ước nguyện thành Phật Chánh 
Đăng Chánh Giác, Phật Độc Giác hay bậc 
ThượngThanh Văn, A la hán cũng được như ý 
nguyện./ 


14 Đức Phật lấy ví dụ minh họa về I A tăng kỳ như sau: 
Một tảng đá vuông vúức: Chiếu cao, dài mỗi cạnh bằng 1 
do tuần (16km). Cứ 100 năm có một vị Thiên tay cẩm một 
tấm lụa tổng bay qua và quét lên tảng đó một lẫn. Cứ như 
thế cho đến khi mòn hết tảng đá mà vẫn chưa đủ thời gian 
một A tăng kỳ. 


Các Sách Liên Quan 
Đến Quá Trình Tham Cứu Và Soạn Dịch. 
“Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật” 


1. Anguttara NÑikaya (Myanmar). 

2. Năm trăm năm mươi tích chuyện điển hình 
của Bồ Tát (Myanmar) 

3. Sabbamangala — Dhammadesana (Saydaw Va- 
sava Bhivamsa). Myanmar 

4. Đạo Phật Ban tôn giáo chính phủ Myanmar - 
Quyền sơ cấp. 

5. Đạo Phật Ban tôn giáo chính phủ Myanmar - 
Quyên trung cấp. 

6. Đạo Phật Ban Tôn giáo chính phủ Myanmar- 
Quyên cao cấp. 

7. Những điều cần biết về bó thí /Sayadaw Warasa- 
mỉ Bhivamasa)- Myanmar 

S. DhammapuJa — Tipitaka Sayadaw Suman- 
gala Landara (Ngài thuộc làu Tam Tạng Suman- 
gala Linkara, MyanmaF.)... 

9. Essential of Budhism (DzS.A. Ed — iriweera) 


Colombo: Buddhist cultural Center 3rd ed, 2007. 


10. Đức Phật và Phật Pháp (7he Buddha and his 


teachings — Narada) (Phạm Kim Khánh dịch). Tp. Hem 
1994. 


Mời Quý VỊ Đón Đọc Sách 
Chng Tác Giả 


1. Những Lời Dạy Vàng Của Đức Phật. 
(Tỉnh hoa Phát pháp)- Tập 2,3,4,5,6, 7,8 


2. Phước Lành Của Tình Thương. 
(Phương pháp phát triển tâm Từ ái) 


3. Cốt Lõi Đạo Phật. 
(Tỉnh hoa Phát Pháp) 


4. Châu Ngọc Trong Ta. 
(Vấn Đáp - Số tay Phật Pháp)- Tập 1,2,3 


5. Thiền Định và Sức Khỏe. 
(Con đường chứng Thiên định) 


6. Nhân Cách Của Phước Đức. 
(Lợi ích vĩ đại của sự giữ giới) - Tập 1,2 


7. Ân Cha Mẹ - Nghĩa Thầy Cô. 
(Món quà quý dành cho mọi gia đình và thân hữu) 


8. Mười Pháp Cao Quý Cúa Cha Mẹ và Con Cái. 


(Cẩm nang cuộc sống gia đình) 


9. Mười Pháp Cao Quý Của Vợ và Chồng. 


(Cám nang cuộc sông gia đình) 


10. Các Pháp Phát Triển Thành Công Kinh Tế. 


(Bên vững và nhiều an vui)- (Dành cho mọi gia đình) 


“(thất ((hơu C2de (ước 
9)ôc họ “Khai 20oa,(Uạun ©fhọ 2Ôttdrtg ” 


Nguyện cho tất cả chúng sanh hằng được 


nhiễu an Vui. 


NHỮNG LỜI DẠY VÀNG CỦA ĐỨC PHẬT 
Đại đức Thích Thiện Minh 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi - Hoàng Kiếm - Hà Nội. 
Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com 
Điện thoại : 04-37822845 Fax :(04).37822841 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc - Tống biên tập 
NGUYỄN CÔNG OÁNH 


Biên tập: Vũ Văn Hiếu 
Trình bày và bìa: Phạm Duy 
Biên tập kỹ thuật. Mani Design 


In số lượng: 1.000 bản, khổ 12 x20 cm 

In Tại XÍ NGHIỆP IN FAHASA 774 Trường Chinh, P15, 
Q.Tân Bình, Tp.HCM. 

Số ĐKXB: 27 - 2016 /CXBIPH/70 - 05/TG 

Mã ISBN: 978-604-61-3200-4 

QĐÐXB: 08/QĐ-NXBTG ngày 08 tháng 01 năm 2016 

In xong và nộp lưu chiếu quý ] năm 2016 


